CHỦ ĐẾ 
2 . 


TỔ HỢP - XÁC SUẤT 


o Bài 01 


QUY TẤC ĐẾM 


1. Quy tắc cộng 

Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có 
m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kỳ cách 
nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m + n cách thực hiện. 

2. Quy tắc nhân 

Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện 
hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì 
cố mxn cách hoàn thành công việc. 


CAU HOI VAI BAI TẠP TRẢC NGHIỆM 11 
NGUYỄN PHÚ KHÁNH - HUỲNH ĐỨC KHÁNH 


ĐĂNG KÝ MUA TRỌN BỘ TRAC nghiệm 11 FILE WORD 

Liên hệ tác giả: HUỲNH ĐỨC KHÁNH - 0975120189 

https://www.facebook.com/duckhanh0205 


Khi mua có săn File đề riêng, File đáp án riêng thuận tiện cho việc dạy 



nJCÀU HOI 
©R ÀI nr Â p 


BÀI TẬP 'ĩ?* 

TRPC NGHIÊM 













Vấn đề 1. QUY TẮC CỘNG 



Câu 1. Giả sử bạn muôn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu 
khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo 
và cỡ áo)? 

A. 9. B. 5. c. 4 D. 1 

Lời giải. • Nếu chọn cỡ áo 39 thì sẽ có 5 cách. 

• Nếu chọn cổ áo 40 thì sẽ có 4 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 5 + 4 = 9 cách chọn mua áo. Chọn A. 

Câu 2. Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác 
nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì sô" cách chọn khác 
nhau là: 

A. 13. B. 72. c. 12. D. 30. 

Lời giải. • Nếu chọn một cái quần thì sẽ có 4 cách. 

• Nếu chọn một cái áo thì sẽ có 6 cách. 

• Nếu chọn một cái cà vạt thì sẽ có 3 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 4 + 6 + 3 = 13 cách chọn. Chọn A. 

Câu 3. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập 
khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc 
một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì sô" cách chọn khác nhau là: 

A. 480. B. 24. c. 48. D. 60. 

Lời giải. • Nếu chọn một cây bút chì thì sẽ có 8 cách. 

• Nếu chọn một cây bút bi thì sẽ có 6 cách. 

• Nếu chọn một cuô"n tập thì sẽ có 10 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 8 + 6 +10 = 24 cách chọn. Chọn B. 

Câu 4. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. 
Nhà trường cần chọn một học sinh ỏ khốĩ 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phô". Hỏi 
nhà trường có bao nhiêu cách chọn? 

A. 45. B. 280. c. 325. D. 605. 

Lời giải. • Nếu chọn một học sinh nam có 280 cách. 

• Nếu chọn một học sinh nữ có 325 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 280 + 325 = 605 cách chọn. Chọn D. 

Câu 5. Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường 
quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 1L4 hoặc lớp 12B. Hỏi nhà trường có bao 
nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11^4 có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12 B có 22 học 
sinh tiên tiến? 

A. 31. B. 9. c. 53. D. 682. 

Lời giải. • Nếu chọn một học sinh lớp 11 A có 31 cách. 

• Nếu chọn một học sinh lớp 12 B có 22 cách. 



Theo qui tắc cộng, ta có 31 + 22 = 53 cách chọn. Chọn c. 

Câu 6. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh sô" từ 1 đến 6 và ba quả 
cầu đen được đánh sô" 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy? 

A. 27. B. 9. c. 6. D. 3. 

Lời giải. Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh sô" phân biệt nên mỗi lần lấy 
ra một quả cầu bất kì là một lần chọn. 

• Nếu chọn một quả trắng có 6 cách. 

• Nếu chọn một quả đen có 3 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 6 + 3 = 9 cách chọn. Chọn B. 

Câu 7. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu 
thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu 
thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B ? 

A. 20. B. 300. c. 18. D. 15. 

Lời giải. • Nếu đi bằng ô tô có 10 cách. 

• Nếu đi bằng tàu hỏa có 5 cách. 

• Nếu đi bằng tàu thủy có 3 cách. 

• Nếu đi bằng máy bay có 2 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 10 + 5 + 3 + 2 = 20 cách chọn. Chọn A. 

Câu 8. Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bô" danh 
sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con 
người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí 
sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài? 

A. 20. B. 3360. c. 31. D. 30. 

Lời giải. • Nếu chọn đề tài về lịch sử có 8 cách. 

• Nếu chọn đề tài về thiên nhiên có 7 cách. 

• Nếu chọn đề tài về con người có 10 cách. 

• Nếu chọn đề tài về văn hóa có 6 cách. 

Theo qui tắc cộng, ta có 8 + 7 + 10 + 6 = 31 cách chọn. Chọn c. 



Vấn đề 2. QUY TẮC CỘNG 



Câu 9. Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, 
vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây? 

A. 4. B. 7. c. 12. D. 16. 

Lời giải. Để chọn một chiếc đồng hồ, ta có: 

• Có 3 cách chọn mặt. 

• Có 4 cách chọn dây. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 3x4 = 12 cách. Chọn c. 

Câu 10. Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món 

thì có bao nhiều cách chọn bộ " quần-áo-cà vạt" khác nhau? 

A. 13. B. 72. c 12. D. 30. 



Lời giải. Để chọn một bộ " quần-áo-cà vạt", ta có: 

• Có 4 cách chọn quần. 

• Có 6 cách chọn áo. 

• Có 3 cách chọn cà vạt. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 4 X 6 X 3 = 72 cách. Chọn B. 

Câu 11. Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. 
Sô" cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là? 

A. 13. B. 12. C. 18. D. 216. 

Lời giải. Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có: 

• Có 12 cách chọn hộp màu đỏ. 

• Có 18 cách chọn hộp màu xanh. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 12x18 = 216 cách. Chọn D. 

Câu 12. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn 
tập khác nhau. Sô" cách khác nhau để chọn được đồng thòi một cây bút chì, một cây 
bút bi và một cuốn tập. 

A. 24. B. 48. C. 480. D. 60. 

Lời giải. Để chọn " một cây bút chì - một cây bút bi - một cuô"n tập", ta có: 

• Có 8 cách chọn bút chì. 

• Có 6 cách chọn bút bi. 

• Có 10 cách chọn cuô"n tập. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 8x6x10 = 480 cách. Chọn C. 

Câu 13. Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có 
mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu. 

A. 240. B. 210. C. 18. D. 120. 

Lời giải. Để chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu (nghĩa là chọn một bông hoa hồng 
trắng- một bông hoa hồng đỏ- hoa hồng vàng), ta có: 

• Có 5 cách chọn hoa hồng trắng. 

• Có 6 cách chọn hoa hồng đỏ. 

• Có 7 cách chọn hoa hồng vàng. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 5x6x7 = 210 cách. Chọn B. 

Câu 14. Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong 
năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng và một nước 
uô"ng trong ba loại nước uô"ng. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn. 

A. 25. B. 75. C. 100. D. 15. 

Lời giải. Để chọn thực đơn, ta có: 

• Có 5 cách chọn món ăn. 

• Có 5 cách chọn quả tráng miệng. 

• Có 3 cách chọn nước uô"ng. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 5x5x3 = 75 cách. Chọn B. 

Câu 15. Trong một trường THPT, khôi 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. 
Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của 
học sinh thành phô". Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn? 

A. 910000. B. 91000. C. 910. D. 625. 



Lời giải. Để chọn một nam và một nữ đi dự trại hè, ta có: 

• Có 280 cách chọn học sinh nam. 

• Có 325 cách chọn học sinh nữ. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 280x325 = 91000 cách. Chọn B. 

Câu 16. Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khốĩ 12, 4 học sinh 
khốĩ 11, 3 học sinh khốĩ 10. Sô" cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khôi có một em? 

A. 12. B. 220. c. 60. D. 3. 

Lời giải. Để chọn một nam và một nữ đi dự trại hè, ta có: 

• Có 5 cách chọn học sinh khôi 12. 

• Có 4 cách chọn học sinh khôi 11. 

• Có 3 cách chọn học sinh khôi 10. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 5x4x3 = 60 cách. Chọn C. 

Câu 17. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng sô" cách chọn một người đàn ông và một 
người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng? 

A. 100. B. 91. C. 10. D. 90. 

Lời giải. Để chọn một người đàn ông và một người đàn bà không là vợ chồng, ta có 

• Có 10 cách chọn người đàn ông. 

• Có 9 cách chọn người đàn bà. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 9x 10 = 90 cách. Chọn D. 

Câu 18. An muôn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến 
nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có 
bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? 

A. 6. B. 4. C. 10. D. 24. 

Lời giải. • Từ An -» Bình có 4 cách. 

• Từ Bình -» Cường có 6 cách. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 4x6 = 24 cách. Chọn D. 

Câu 19. Các thành phô" A, B, c, D được nôl với nhau bởi các con đường như hình vẽ. 
Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và c chỉ một lần? 



Lời giải. • Từ A-có 4 cách. 

• Từ B - >c có 2 cách. 

• Từ c - >D có 2 cách. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 4 X 2 X 3 = 24 cách. Chọn D. 

Câu 20. Các thành phô" A, B, c, D được nôl với nhau bởi các con đường như hình vẽ. 
Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A? 



A. 1296. B. 784. c. 576. D. 324. 

Lời giải. Từ kết quả câu trên, ta có: 




















• Từ A- >D có 24 cách. 

• Tương tự, từ D- >A có 24 cách. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 24x24 = 576 cách. Chọn c. 

Câu 21. Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 
người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của 
mình (thăm một bạn không quá một lần)? 

A. 3991680. B. 12!. c. 35831808. D. 7!. 

Lời giải. Một tuần có bảy ngày và mỗi ngày thăm một bạn. 

• Có 12 cách chọn bạn vào ngày thứ nhất. 

• Có 11 cách chọn bạn vào ngày thứ hai. 

• Có 10 cách chọn bạn vào ngày thứ ba. 

• Có 9 cách chọn bạn vào ngày thứ tư. 

• Có 8 cách chọn bạn vào ngày thứ năm. 

• Có 7 cách chọn bạn vào ngày thứ sáu. 

• Có 6 cách chọn bạn vào ngày thứ bảy. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 12x11x10x9x8x7x6 = 3991680 cách. Chọn A. 

Câu 22. Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái 
(trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một sô" nguyên dương nhỏ hơn 26. 
Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau? 

A. 624. B. 48. c. 600. D. 26. 

Lời giải. Một chiếc nhãn gồm phần đầu và phần thứ hai G {l;2;...;25} . 

• Có 24 cách chọn phần đầu. 

• Có 25 cách chọn phần thứ hai. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 24x25 = 600 cách. Chọn c. 

Câu 23. Biển sô" xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã sô" tỉnh) có 6 kí tự, trong đó kí 
tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 cái tiếng Anh), kí tự ở vị trí thứ hai 
là một chữ sô" thuộc tập {l;2;...;9}, mỗi kí tự ỏ bôn vị trí tiếp theo là một chữ sô" thuộc 

tập {0;1;2;...;9}. Hỏi nếu chỉ dùng một mã sô" tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều 

nhất bao nhiêu biển sô" xe máy khác nhau? 

A. 2340000. B. 234000. c. 75. D. 2600000. 

Lời giải. Giả sử biển sô" xe là a x a 2 a 3 a 4 a 5 a ố . 

• Có 26 cách chọn a x 

• Có 9 cách chọn a 2 

• Có 10 cách chọn a 3 

• Có 10 cách chọn a 4 

• Có 10 cách chọn a 5 

• Có 10 cách chọn a 6 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 26x9x10x10x10x10 = 2340000 biển sô"xe. Chọn A. 

Câu 24. Sô" 253125000 có bao nhiêu ước sô" tự nhiên? 

A. 160. B. 240. c. 180. D. 120. 

Lời giải. Ta có 253125000 = 2 3 .3 4 .5 8 nên mỗi ước sô" tự nhiên của sô" đã cho đều có 
dạng 2 m X 3” X ¥ trong đó ra, n, pe N sao cho 0 < ra < 3; 0<n<4] 0 < p<8. 





• Có 4 cách chọn m. 

• Có 5 cách chọn n. 

• Có 9 cách chọn p. 

Vậy theo qui tắc nhân ta có 4x5x9 = 180 ước sô" tự nhiên. Chọn c. 

Câu 25. Từ các chữ sô" 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ sô" tự nhiên có 4 chữ 
sô" (không nhất thiết phải khác nhau) ? 

A. 324. B. 256. c. 248. D. 124. 

Lời giải. Gọi sô"cần tìm có dạng abcd với (ứ,ố,í7,<f) eA = { 1, 5, 6, 7}. 

Vì sô" cần tìm có 4 chữ sô" không nhất thiết khác nhau nên: 

• a được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn. 

• b được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn. 

• c được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn. 

• d được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn. 

Như vậy, ta có 4x4x4x4 = 256 sô"cần tìm. Chọn B. 

Câu 26. Từ các chữ sô" 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ sô" tự nhiên có 4 chữ 
sô" khác nhau ? 

A. 36. B. 24. c. 20. D. 14. 

Lời giải. Gọi sô"cần tìm có dạng abcd với (ứ, b,c,d) G A = {1,5,6,7}. 

Vì sô" cần tìm có 4 chữ sô" khác nhau nên: 

• a được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn. 

• b được chọn từ tập A\{a] (có 3 phần tử) nên có 3 cách chọn. 

• c được chọn từ tập A\{a , b} (có 2 phần tử) nên có 2 cách chọn. 

• d được chọn từ tập A\{a , ố, c } (có 1 phần tử) nên có 1 cách chọn. 

Như vậy, ta có 4 X 3 X 2 X 1 = 24 sô" cần tìm. Chọn B. 

Câu 27. Có bao nhiêu sô" tự nhiên có hai chữ sô" mà hai chữ sô" đều chẵn ? 

A. 99. B. 50. c. 20. D. 10. 

Lời giải. Gọi sô" cần tìm có dạng ab với (ổ, b)^A = {0,2,4,6,8} và a ^ 0. 

Trong đó: 

• a được chọn từ tập y4\{0} (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn. 

• b được chọn từ tập A (có 5 phần tử) nên có 5 cách chọn. 

Như vậy, ta có 4 X 5 = 20 sô" cần tìm. Chọn c. 

Câu 28. Từ các chữ sô" 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ sô" tự nhiên bé 
hơn 100 ? 

A. 36. B. 62. c. 54. D. 42. 

Lời giải. Các sô" bé hơn 100 chính là các sô" có một chữ sô" và hai chữ sô" được hình 

thành từ tập A = {1,2,3,4,5,6}. Từ tập A có thể lập được 6 sô" có một chữ sô". 

Gọi sô" có hai chữ sô" có dạng ab với (a,ố) G A. 

Trong đó: 

• a được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn. 

• b được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn. 

Như vậy, ta có 6x6 = 36 sô" có hai chữ sô". 




Vậy, từ A có thể lập được 36 + 6 = 42 sô" tự nhiên bé hơn 100. Chọn D. 

Câu 29. Từ các chữ sô" 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu sô" lẻ gồm 4 chữ sô" 
khác nhau ? 

A. 154. B. 145. c. 144. D. 155. 

Lời giải. Gọi sô" cần tìm có dạng abcd với (a,b,c,d) e A = {0,1,2,3,4,5}. 

Vì abcd là sô"lẻ =+ d = {1,3,5} =+ d : có 3 cách chọn. 

Khi đó a : có 4 cách chọn (khác 0 và d ), b : có 4 cách chọn và c : có 3 cách chọn. 
Vậy có tất cả 3x4x4x3 = 144 sô"cần tìm. Chọn c. 

Câu 30. Từ các chữ sô" 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu sô" chẵn gồm 4 chữ sô" 
khác nhau ? 

A. 156. B. 144. c. 96. D. 134. 

Lời giải. Gọi sô" cần tìm có dạng abcd với (a, b, c, d) G A = {0,1,2,3,4,5}. 

Vì abcd là sô"chẵn =+ d = {0,2,4}. 

THI. Nếu d = 0, sô" cần tìm là abcO. Khi đó: 

• a được chọn từ tập ^4\{0} nên có 5 cách chọn. 

• b được chọn từ tập ^4\{0, a } nên có 4 cách chọn. 

• c được chọn từ tập v4\{0, ổ, b} nên có 3 cách chọn. 

Như vậy, ta có 5 X 4 X 3 = 60 sô" có dạng abcO. 

TH2. Nếu d = {2,4} =+ d : có 2 cách chọn. 

Khi đó a : có 4 cách chọn (khác 0 và d ), b : có 4 cách chọn và c : có 3 cách chọn. 
Như vậy, ta có 2 X 4 X 4 X 3 = 96 sô" cần tìm như trên. 

Vậy có tất cả 60 + 96 = 156 sô" cần tìm. Chọn A. 









HOÁN VỊ - CHỈNH HƠP - Tổ HƠP 


o Bài 02_ 

I - Hoán vị 

1. Định nghĩa 

Cho tập A gồm n phần tử [n> l). 

Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị 
của n phần tử đó. 

2. Định lí 

Sô"các hoán vị của n phần tử, kí hiệu là P n = n \ = n. [n — l). [n — 2)...3.2.1 . 

II - Chỉnh hợp 

1. Định nghĩa 

Cho tập hợp A gồm n phần tử [n > l). 

Kết quả của việc lấy k (l <k<n) phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và 

sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần 
tử đã cho. 

2. Định lí 

Sô" các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử là 

3. Một sô qui ước 

0! = 1, a: = 1, A’:=n\ = p n 

III - Tổ hợp 

1. Định nghĩa 

Giả sử tập A có n phần tử (n> l). Mỗi tập con gồm k (l <k<n) phần tử của A 
được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho. 

2. Định lí 

Số* các tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử là 

3. Một sô quy ước 



với qui ước này ta có c* = ——— đúng với sô* nguyên dương k thỏa 0 < k < n. 

k\.[n-k)\ 

4. Tính chất 

Tính chất 1. c k n = C" n ~ k (0 <*<«). 

Tính chất 2. c k ~_\ + c k n _ x =c k n (!<*<»). 









Vấn đề 1. HOÁN VỊ 




Lời giải. Sô" cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 
chỗ là một hoán vị của 10 phần tử nên có 10! cách. Chọn B. 

Câu 4. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 
chỗ ngồi. Sô" cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là 

A. 24. B. 120. c. 60. D. 16. 

Lời giải. Xếp bạn Chi ngồi giữa có 1 cách. Sô" cách xếp 4 bạn sinh An, Bình, Dũng, Lệ 
vào 4 chỗ còn lại là một hoán vị của 4 phần tử nên có có 4! cách. Vậy có 24 cách xếp. 
Chọn A. 

Câu 5. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 
chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ồ hai 
đầu ghê"? 

A. 120. B. 16 c. 12. D. 24. 

Lời giải. Xếp An và Dũng ngồi hai đầu ghê" có 2! cách xếp. Sô" cách xếp 3 bạn Bình, 
Chi, Lệ vào 3 ghê" còn lại là một hoán vị của 3 phần tử nên có có 3! cách. Vậy có 
2!.3! = 12 cách. Chọn c. 

Câu 6. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghê" dài có 5 
chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh 
nhau? 

A. 24. B. 48. c. 72. D. 12. 

Lời giải. Sô" cách xếp 5 bạn vào 5 chỗ trên ghê" dài là một hoán vị của 5 phần tử nên 
có 5! = 120 cách. 

Sô" cách xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi cạnh nhau là 2.4! = 48 cách ( An 
và Dũng ngồi cạnh nhau xem như 1 bạn; xếp 4 bạn vào 4 chỗ có 4! cách; cách xếp An 
và Dũng ngồi cạnh nhau là 2! = 2) 

Vậy sô" cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau là 
120 — 48 = 72 cách. Chọn c. 



Câu 7. Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. 
Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các viên bi trên thành một dãy sao cho các viên bi cùng 
màu ỏ cạnh nhau? 

A. 345600. B. 725760. c. 103680. D. 518400. 

Lời giải. Sô" các hoán vị về màu bi khi xếp thành dãy là 3! 

Sô" cách xếp 3 viên bi đen khác nhau thành dãy là 3! 

Sô" cách xếp 4 viên bi đỏ khác nhau thành dãy là 4! 

Sô" cách xếp 5 viên bi xanh khác nhau thành dãy là 5! 

=> Sô" cách xếp các viên bi trên thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh 
nhau là 3!.3!.4!.5! = 103680 cách. Chọn c. 

Câu 8. Cô dâu và chú rể mòi 6 người ra chụp ảnh kỉ niệm, người thợ chụp hình có 
bao nhiêu cách sắp xếp sao cho cô dâu, chú rể đứng cạnh nhau. 

A. 8!-7!. B. 2.7!. c. 6.7!. D. 2! + 6!. 

Lời giải. Khi cô dâu, chú rể đứng cạnh nhau (có thể thay đổi vị trí cho nhau), ta coi 
đó là một phần tử và đứng với 6 vị khách mời để chụp ảnh nên có 2.7! cách sắp xếp. 

Chọn B. 

Câu 9. Trên giá sách muốn xếp 20 cuô"n sách khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp 
sao cho tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau. 

A. 20! —18!. B. 20! —19!. c. 20!-18!.2!. D. 19!.18. 

Lời giải. Sắp xếp 20 cuôh sách trên giá là một hoán vị của 20 phần tử nên ta có 20! 
cách sắp xếp. 

Khi hai cuốn tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau (thay đổi vị trí cho nhau), ta coi đó là một 
phần tử và cùng sắp xếp với 18 cuô"n sách còn lại trên giá nên có 2.19! cách sắp xếp. 
Vậy có tất cả 20!—2.19! = 19!. 18 cách sắp xếp theo yêu cầu bài toán. Chọn D. 

Câu 10. Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghê" ngồi được bô" trí quanh một bàn 
tròn? 

A. 12. B. 24. c. 4. D. 6. 

Lời giải. Chọn 1 người ngồi vào 1 vị trí bất kì . xếp 3 người còn lại vào 3 ghế trông 
của bàn là một hoán vị của 3 phần tử nên có có 3! = 6 cách. Chọn D. 

Câu 11. Có 4 nữ sinh tên là Huệ, Hồng, Lan, Hương và 4 nam sinh tên là An, Bình, 
Hùng, Dũng cùng ngồi quanh một bàn tròn có 8 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp 
xếp biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau? 

A. 576. B. 144. c. 2880. D. 1152. 

Lời giải. Giả sử các ghế ngồi đánh sô" từ 1 đến 8. 

Chọn 1 bạn bất kì ngồi vào 1 vị trí ngẫu nhiên trên bàn tròn có 1 cách. (Nếu chọn 8 
cách thì tức là nhầm với bàn dài), xếp 3 bạn cùng giới tính còn lại vào 3 ghế (có sô" ghê" 
cùng tính chẵn hoặc lẻ với bạn đầu) có 3! cách. 

Xếp 4 bạn còn lại ngồi xen kẽ 4 bạn đẫ xếp ở trên có 4! cách. 

Vậy có 3! .4! = 144 cách. Chọn B. 

Câu 12. Từ các sô" tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu sô" tự nhiên có 4 chữ sô" 
khác nhau: 

A. 4 4 . B. 24. c. 1. D. 42. 



Lời giải. Sô" các sô" tự nhiên có 4 chữ sô" khác nhau được tạo thành là một hoán vị của 
4 phần tử bằng 4! = 24 . Chọn B. 



Vấn đề 2. CHỈNH HƠP 



Câu 13. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 6 người ngồi vào 4 chỗ trên một bàn 
dài? 

A. 15. B. 720. c. 30. D. 360. 

Lời giải. Sô" cách xếp khác nhau cho 6 người ngồi vào 4 chỗ trên một bàn dài là một 
chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử. Suy ra có Aị = 360 cách. Chọn D. 

Câu 14. Giả sử có bảy bông hoa khác nhau và ba lọ hoa khác nhau. Hỏi có bao nhiêu 
cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mội lọ cắm một bông)? 

A. 35. B. 30240. c. 210. D. 21. 

Lời giải. Sô" cách xếp bảy bông hoa khác nhau vào ba lọ hoa khác nhau là một chỉnh 
hợp chập 3 của 7 phần tử. Suy ra có Aj = 210 cách. Chọn c. 

Câu 15. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mội lọ cắm không quá 
một một bông)? 

A. 60. B. 10. c. 15. D. 720. 

Lời giải. Sô" cách cắm 3 bông hoa vào ba lọ hoa khác nhau là một chỉnh hợp chập 3 
của 5 phần tử. Suy ra có Aị = 60 cách. Chọn A. 

Câu 16. Có bao nhiêu cách mắc nốĩ tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác 
nhau? 

A. 15. B. 360. c. 24. D. 17280. 

Lời giải. Sô" cách mắc nổĩ tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau là một 
chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử. Suy ra có Aị = 360 cách. Chọn B. 

Câu 17. Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ 
khác vectơ 0 có điểm đầu và điểm cuỗì thuộc tập hợp điểm này? 

A. 15. B. 12. c. 1440. D. 30. 

Lời giải. Mỗi cặp sắp thứ tự gồm hai điểm (A,B) cho ta một vectơ có điểm đầu A và 

điểm cuốĩ B và ngược lại. Như vậy, mỗi vectơ có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 
của tập hợp 6 điểm đã cho. Suy ra có Aị = 30 cách. Chọn D. 

Câu 18. Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 
11 mét. Huấn luyện viên mỗi đội cần trình với trọng tài một danh sách sắp thứ tự 5 
cầu thủ trong sô" 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Hãy tính xem huấn luyện 
viên của mỗi đội có bao nhiêu cách lập danh sách gồm 5 cầu thủ. 

A. 462. B. 55. c. 55440. D. 11Ị.5! 

Lời giải. Sô" cách lập danh sách gồm 5 cầu thủ đá 5 quả 11 mét là sô" các chỉnh hợp 
chập 5 của 11 phần tử. Vậy có A 5 n = 55440. Chọn c. 

Câu 19. Giả sử có 8 vận động viên tham gia chạy thi. Nếu không kể trường hợp có hai 
vận động viên về đích cùng lúc thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đổĩ với các vị trí 
nhất, nhì, ba? 


A. 336. B. 56. c. 24. D. 120. 

Lời giải. Sô' kết quả có thể xảy ra đổĩ với các vị trí nhất, nhì, ba là sô' các chỉnh hợp 
chập 3 của 8 phần tử. Vậy có Ag = 336 . Chọn A. 

Câu 20. Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban 
thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, ủy viên 
thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn? 

A. 210. B. 200. c. 180. D. 150. 

Lời giải. Sô' cách chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, úy viên 
thường vụ từ 7 người là sô' các chỉnh hợp chập ba của bảy phần tử. Vậy có Ẩy = 210 . 

Chọn A. 

Câu 21. Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có 
điểm bằng nhau. Nếu kết quả của cuộc thi là việc chọn ra các giải nhất, nhì, ba thì có 
bao nhiêu kết quả có thể? 

A. 2730. B. 2703. c. 2073. D. 2370. 

Lời giải. Nếu kết quả của cuộc thi là việc chọn ra các giải nhất, nhì, ba thì mỗi kết 
quả ứng với một chỉnh hợp chập ba của 15 phần tử, do đó ta có: Aị 5 = 2730 kết quả. 

Chọn A. 

Câu 22. Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ sô' 
đánh sô' từ 1 đến 100 cho 100 người, xổ sô' có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 
giải tư. Kết quả là việc công bô' ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao 
nhiêu kết quả có thể? 

A. 94109040. B. 94109400. c. 94104900. D. 94410900. 

Lời giải. Mỗi kết quả ứng với một chỉnh hợp chập 4 của 100 phần tử, do đó ta có: 
AịQQ = 94109400 kết quả. Chọn B. 

Câu 23. Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ sô' 
đánh sô' từ 1 đến 100 cho 100 người, xổ sô' có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 
giải tư. Kết quả là việc công bô' ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao 
nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé sô' 47 được giải nhất? 

A. 944109. B. 941409. c. 941094. D. 941049. 

Lời giải. Vì người giữ vé sô' 47 trúng giải nhất nên mỗi kết quả ứng với một chỉnh 
hợp chập 3 của 99 phần tử, do đó ta có: Agg = 941094 kết quả. Chọn c. 

Câu 24. Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ sô' 

đánh sô' từ 1 đến 100 cho 100 người, xổ sô' có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 
giải tư. Kết quả là việc công bô' ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao 
nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé sô' 47 trúng một trong bôn giải? 

A. 3766437. B. 3764637. c. 3764367. D. 3764376. 

Lời giải. Nếu người giữ vé sô' 47 trúng một trong bôn giải thì: 

• Người giữ vé sô' 47 có 4 cách chọn giải. 

• Ba giải còn lại ứng với một chỉnh hợp chấp 3 của 99 phần tử, do đó ta có 
Aịg = 941094 cách . 

Vậy sô'kết quả bằng 4xAgg =4x941094 = 3764376 kết quả. Chọn D. 

Câu 25. Có bao nhiêu sô' tự nhiên gồm 5 chữ sô' khác nhau được lập từ các sô' 

1, 2, ..., 9? 




A. 15120. B. 9 5 . c. 5 9 . D. 126. 

Lời giải. Mỗi cách xếp sô"tự nhiên có 5 chữ sô"khác nhau từ các sô" 1, 2, ..., 9 là một 
chỉnh hợp chập 5 của 9 phần tử. Vậy có Ag = 15120. Chọn A. 

Câu 26. Cho tập >4 = {0,1, 2, ..., 9}. Sô"các sô"tự nhiên có 5 chữ sô"đôi một khác nhau 
lấy ra từ tập A là? 

A. 30420. B. 27162. c. 27216. D. 30240. 

Lời giải. Gọi sô"cần tìm là abcde.a ^ 0 . 

• Chọn a có 9 cách. 

• Chọn b,c,d,e từ 9 sô" còn lại có Ag = 3024 cách. 

Vậy có 9x3024 = 27216 . Chọn c. 

Câu 27. Có bao nhiêu sô" tự nhiên gồm 7 chữ sô" khác nhau đôi một, trong đó chữ sô" 2 
đứng liền giữa hai chữ sô" 1 và 3? 

A. 249. B. 7440. c. 3204. D. 2942. 

Lời giải. Ta chia thành các trường hợp sau: 

• THI: Nếu sô" 123 đứng đầu thì có Aj sô". 

• TH2: Nếu sô" 321 đứng đầu thì có Aj sô". 

• TH3: Nếu sô" 123; 321 không đứng đầu 

Khi đó có 6 cách chọn sô" đứng đầu ( khác 0;1;2;3 ), khi đó còn 6 vị trí có 4 cách xếp 3 
sô" 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có Aị cách chọn các sô" còn lại. Do đó trường hợp này 
có 62A.Aị = 5760 

Suy ra tổng các sô" thoả mãn yêu cầu là 2^4 7 4 + 5760 = 7440 . Chọn B. 



vấn đề 3. Tổ HỢP 



Câu 28. Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh để tham 
gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên? 


A. 9880. B. 59280. c. 2300. D. 455. 


Lời giải Nhóm học sinh 3 người được chọn (không phân biệt nam, nữ - công việc) là 
một tổ hợp chậm 3 của 40 (học sinh). 

40! 

Vì vậy, sô" cách chọn nhóm học sinh là CL = _ _ ' = 9880. Chọn A. 

V V 40 37Ị3Ị V 

Câu 29. Một tổ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần lập một đoàn đại biểu gồm 5 
người, hỏi có bao nhiêu cách lập? 

A. 25. B. 252. c. 50. D. 455. 

Lời giải. Mỗi đoàn được lập là một tổ hợp chập 5 của 10 (người). Vì vậy, sô" đoàn đại 

biểu có thê có là c, 5 n = - - = 252. Chọn B. 

10 5L5! 

Câu 30. Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn 3 người trong ban 
thường vụ. Nếu không có sự phân biệt về chức vụ của 3 người trong ban thường vụ 
thì có bao nhiêu các chọn? 





A. 25. B. 42. c. 50. D. 35. 

Lời giải. Vì không xét đến sự phân biệt chức vụ của 3 người trong ban thường vụ 

nên mỗi cách chọn ứng với một tổ hợp chập 3 của 7 phần tử. 

7! ^ 

Như vậy, ta có C 7 = —ý— = 35 cách chọn ban thường vụ. Chọn D. 

2..5. 

Câu 31. Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có 
điểm bằng nhau. Nếu kết quả cuộc thi và việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì 
có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? 

A. 1635. B. 1536. c. 1356. D. 1365. 

Lời giải. Nếu kết quả cuộc thi là việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì mỗi kết 
quả ứng với một tổ hợp chập 4 của 15 phần tử. 

Như vậy, ta có cf 5 = 1365 kết quả. Chọn D. 

Câu 32. Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy 
ra 6 viên bi bất kỳ? 

A. 665280. B. 924. c. 7. D. 942. 

Lời giải. Sô" cách lấy 6 viên bi bất kỳ (không phân biệt màu) trong 12 viên bi là một 

tổ hợp chập 6 của 12 (viên bi). Vậy ta có cf 2 = 924 cách lấy. Chọn B. 

Câu 33. Có bao nhiêu cách lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 con? 

A. 104. B. 450. c. 1326. D. 2652. 

Lời giải. Mỗi cách lấy 2 con bài từ 52 con là một tổ hợp chập 2 của 52 phần tử. 

Vậy sô" cách lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con là C 5 2 2 = 1326. Chọn c. 

Câu 34. Có 15 đội bóng đá thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hỏi cần phải tổ 
chức bao nhiêu trận đấu? 

A. 100 . B. 105. c. 210 . D. 200 . 

Lời giải. Lấy hai đội bất kỳ trong 15 đội bóng tham gia thi đấu ta được một trận 
đấu. 

Vậy sô" trận đấu chính là một tổ hợp chập 2 của 15 phần tử (đội bóng đá). 

Như vậy, ta có ci = 7 T—— = 105 trận đấu. Chọn B. 

15 13!.2! v 

Câu 35. Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa giông nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ 
cắm không quá một bông)? 

A. 10 . B. 30. c. 6 . D. 60. 

Lời giải, cắm 3 bông hoa giông nhau, mỗi bông vào 1 lọ nên ta sẽ lấy 3 lọ bất kỳ 
trong 5 lọ khác nhau để cắm bông. Vậy sô" cách cắm bông chính là một tổ hợp chập 3 

của 5 phần tử (lọ hoa). Như vậy, ta có cị = - 7 — = 10 cách. Chọn A. 

2 !. 3 ! 

Câu 36. Trong mặt phẳng cho tập hợp p gồm 2018 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu 

đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc p ? 

A 2018! _ 2016! - 2018! _ 2018! 

A. 7" . B. . c. . D. • 

2016! 2 ! 2 ! 2016L2! 

Lời giải. Với hai điểm bất kỳ trong n điểm ta luôn được một đoạn thẳng. 

Vậy sô" đoạn thẳng cần tìm chính là một tổ hợp chập 2 của 2018 phần tử (điểm). 










Như vậy, ta có CĨ M o = -rz~rr. ' : đoạn thẳng. Chọn D. 

2018 20161.2! v 

Câu 37. Cho 10 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường 
thẳng khác nhau tạo bởi 2 trong 10 điểm nói trên? 

A. 90. B. 20. c. 45. D. Một sô"khác. 

Lời giải. Với hai điểm bất kỳ trong n điểm ta luôn được một đoạn thẳng. 

Vậy sô" đoạn thẳng cần tìm chính là một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử (điểm). 

Như vậy, ta có CỈQ = = 45 đường thẳng. Chọn c. 

8! .2! 

Câu 38. Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng 
hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã 
cho? 

A. 15. B. 20. c. 60. D. Một sô"khác. 

Lời giải. Cứ 3 điểm phân biệt không thẳng hàng tạo thành một tam giác. 

Lấy 3 điểm bất kỳ trong 6 điểm phân biệt thì sô" tam giác cần tìm chính là một tổ 
hợp chập 3 của 6 phần từ (điểm). Như vậy, ta có c\ = 20 tam giác. Chọn B. 

Câu 39. Cho 10 điểm phân biệt Ẩ lf Ẩ 2 ,...,Ẩ 10 trong đó có 4 điểm A 1 ,Ẩ 2 ,Ẩ 3 ,A 4 thẳng 
hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh 
được lấy trong 10 điểm trên? 

A. 96 tam giác. B. 60 tam giác. c. 116 tam giác. D. 80 tam giác. 

Lời giải. Sô" cách lấy 3 điểm từ 10 điểm phân biệt là C xo = 120. 

Sô" cách lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A Ị ,A 2 ,A 3 , A 4 là c\ = 4. 

Khi lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A l , A 2 , A 3 , A 4 thì sẽ không tạo thành tam giác. 
Như vậy, sô" tam giác tạo thành 120 — 4 = 116 tam giác. Chọn c. 

Câu 40. Cho mặt phẳng chứa đa giác đều ( H ) có 20 cạnh. Xét tam giác có 3 đỉnh 

được lấy từ các đỉnh của (H) . Hỏi có bao nhiêu tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của 

(H). 

A. 1440. B. 360. c. 1120. D. 816. 

Lời giải. Lấy một cạnh bất kỳ của [H ) làm cạnh của một tam giác có 20 cách. 

Lấy một điểm bất kỳ trong 18 đỉnh còn lại của (H) (trừ đi hai đỉnh của một cạnh) có 
18 cách. Vậy sô" tam giác cần tìm là 20.18 = 360 . Chọn B. 

Câu 41. Cho hai đường thẳng song song d ỉ và d 2 . Trên d x lấy 17 điểm phân biệt, 
trên d 2 lầy 20 điểm phân biệt. Tính sô" tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm 
này. 

A. 5690. B. 5960. c. 5950. D. 5590. 

Lời giải. Một tam giác được tạo bởi ba điểm phân biệt nên ta xét: 

THI. Chọn 1 điểm thuộc d Ị và 2 điểm thuộc d 2 -> có c\ n .C 2Q tam giác. 

TH2. Chọn 2 điểm thuộc d Ị và 1 điểm thuộc d 2 -» có c\ n .cị 0 tam giác. 

Như vậy, ta có CỊy.Cị 0 + c\ n .cị 0 = 5950 tam giác cần tìm. Chọn c. 

Câu 42. Sô" giao điểm tõĩ đa của 5 đường tròn phân biệt là: 







A. 10. B. 20. c. 18. D. 22. 

Lời giải. Hai đường tròn cho tốĩ đa hai giao điểm. Và 5 đường tròn phân biệt cho sô" 

giao điểm tốĩ đa khi 2 đường tròn bất kỳ trong 5 đường tròn đôi một cắt nhau. 

Vậy sô" giao điểm tối đa của 5 đường tròn phân biệt là 2 .c\ =20. Chọn B. 

Câu 43. Sô" giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là: 

A. 50. B. 100. c. 120. D. 45. 

Lời giải. Sô" giao điểm tốĩ đa của 10 đường thẳng phân biệt khi không có ba đường 

thẳng nào đồng quy và không có hai đường thẳng nào song song. 

Và cứ hai đường thẳng ta có một giao điểm suy ra sô" giao điểm chính là sô" cặp đường 
thẳng bất kỳ được lấy từ 10 đường thẳng phân biệt. Như vậy, ta có cf 0 =45 giao 


điểm. Chọn D. 

Câu 44. Với đa giác lồi 10 cạnh thì sô" đường chéo là 

A. 90. B. 45. c. 35. D. Một sô"khác. 

Lời giải. Đa giác lồi 10 cạnh thì có 10 đỉnh. Lấy hai điểm bất kỳ trong 10 đỉnh của 

đa giác lồi ta được sô" đoạn thẳng gồm cạnh và đường chéo của đa giác lồi. 

Vậy sô" đường chéo cần tìm là c 2 — 10 = 10' _ 10 = 35 Chọn c. 

10 8!2 ị v 

Câu 45. Cho đa giác đều n đỉnh, « e N và n > 3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 
135 đường chéo. 

A. « = 15. B. « = 27. c. « = 8. D. « = 18. 

Lời giải. Đa giác lồi n đỉnh thì có n cạnh. Nếu vẽ tất cả các đoạn thẳng nôi từng cặp 

trong n đỉnh này thì có một bộ gồm các cạnh và các đường chéo. 

Vậy để tính sô" đường chéo thì lấy tổng sô" đoạn thẳng dựng được trừ đi sô" cạnh, với 

• Tất cả đoạn thẳng dựng được là bằng cách lấy ra 2 điểm bất kỳ trong n 
điểm, tức là sô" đoạn thẳng chính là sô" tổ hợp chập 2 của n phần tử. 

Như vậy, tổng sô" đoạn thẳng là c 2 . 

• Sô" cạnh của đa giác lồi là «. 

Suy ra sô" đường chéo của đa giác đều n đỉnh là c 2 n —n= v — . 


Theo bài ra, ta có 


n > 3 
«(« — 3 ) 


= 135 




n > 3 

« 2 — 3« — 270 = 0 


n = 18. Chọn D. 


Câu 46. Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bôn đường 
thẳng phân biệt song song với nhau và năm đường thẳng phân biệt vuông góc với bôn 
đường thẳng song song đó. 


A. 60. B. 48. c. 20. D. 36. 


Lời giải. Cứ 2 đường thẳng song song với 2 đường thẳng vuông góc với chúng cắt 
nhau tại bôn điểm là 4 đỉnh của hình chữ nhật. 

Vậy lấy 2 đường thẳng trong 4 đường thẳng song song và lấy 2 đường thẳng trong 
5 đường thẳng vuông góc với 4 đường đó ta được sô" hình chữ nhật là c\ .c\ = 60. 


Chọn A. 

Câu 47. Một lớp có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 
bạn học sinh sao cho trong đó có đúng 3 học sinh nữ? 







A. 110790. B. 119700. c. 117900. D. 110970. 

Lời giải. Sô" cách chọn 3 học sinh nữ là: C 2 3 0 = 1140 cách. 

Sô" cách chọn 2 bạn học sinh nam là: cf 5 =105 cách. 

Sô" cách chọn 5 bạn thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 1140x105 = 119700. Chọn B. 

Câu 48. Có bao nhiêu sô" tự nhiên có 4 chữ sô" khác nhau và khác 0 mà trong mỗi sô" 
luôn luôn có mặt hai chữ sô" chẵn và hai chữ sô" lẻ? 

A. 4 \c\c\. B. 3 \C]C]. c. 4 \c\c]. D. 3 \c\c\. 

Lời giải. Sô"cách chọn 2 sô"chẵn trong tập hợp {2;4;6;8} là: c\ cách. 

Sô"cách chọn 2 sô"lẻ trong tập hợp {l;3;5;7;9} là: c\ cách. 


Sô" cách hoán vị 4 chữ sô" đã chọn lập thành 1 sô" tự nhiên là: 4! cách. 

Vậy có 4! xC\ xC 5 2 sô"tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn c. 

Câu 49. Một túi đựng 6 bi trắng, 5 bi xanh. Lấy ra 4 viên bi từ túi đó. Hỏi có bao 
nhiêu cách lấy mà 4 viên bi lấy ra có đủ hai màu. 

A. 300. B. 310. c. 320. D. 330. 


Lời giải. Các viên bi lấy ra có đủ cả 2 màu nên ta có các trường hợp: 

Sô" bi trắng Sô" bi xanh Sô" cách chọn 

1 3 c\ X cị * 

■»2 w /0 2 


2 2 qxq 

3 1 CịxC\ 

Vậy có tất cả c\ xCỈ +CĨ xCỈ +C 6 3 xC\ = 310 cách lấy thỏa mãn yêu cầu bài toán. 


Chọn B. 

Cách 2. Dùng phần bù. Sô"cách chọn 4 viên bi tùy ý từ 11 viên bi là: c 5 n cách. 

Sô" cách chọn 4 viên bi màu trắng là: cị cách. 

Sô" cách chọn 4 viên bi là màu xanh là: C 5 4 cách. 

Vậy có c 5 n — (c 4 +C 5 4 ) = 310 cách chọn 4 viên bi trong đó có cả 2 màu. 

Câu 50. Một nhóm học sinh có 6 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
ra 5 học sinh trong đó có cả nam và nữ? 

A. 455. B. 7. c. 456. D. 462. 

Lời giải. Sô" cách chọn 5 học sinh tùy ý là: c 5 n cách. 

Sô" cách chọn 5 học sinh nam là: cị cách. 

Sô" cách chọn 5 học sinh nữ là: C 5 5 cách. 

Vậy có c 5 n —C\ — cị = 455 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn A. 


Cách 2. Do trong 5 học sinh được chọn có cả nam cả nữ nên ta có các trường hợp sau: 
Sô" học sinh nam Sô" học sinh nữ Sô" cách chọn 

1 4 CịxCỊ 

■*3 


2 

3 

4 


3 

2 

1 


qxc- 

CịxCl 

CÌxCl 


Vậy có c\ xC 4 + C 2 ố xCl +cị xC 2 +cị xC\ = 455 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. 



Câu 51. Để chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà trường 
tổ chức cho học sinh cắm trại. Lớp 10A có 19 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Giáo 
viên cần chọn 5 học sinh để trang trí trại. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh sao 
cho có ít nhất 1 học sinh nữ? Biết rằng học sinh nào trong lớp cũng có khă năng trang 
trí trại. 

A. ct B. C 3 5 5 - Cịg . c.c 5 35 -cỉ 6 . D. cf 6 . 

Lời giải. Tổng sô" học sinh lớp 10A là 35 . 

Có C 3 5 5 cách chọn 5 học sinh từ 35 học sinh lớp 10A. 

Có cl 9 cách chọn 5 học sinh từ 19 học sinh nam của lớp 10A. 

Do đó có cị 5 — cf 9 cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất một học sinh nữ. Chọn B. 

Câu 52. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 25 nam và 15 nữ. Giáo viên cần 
chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
3 học sinh trong đó có nhiều nhất 1 học sinh nam? 


A. 2625. B. 455. c. 2300. D. 3080. 

Lời giải. Do trong 3 học sinh được chọn có nhiều nhất 1 học sinh nam nên ta có các 
t rường hớp sau: ___ 


Sô" học sinh nam 

Sô" học sinh nữ 

Sô" cách chọn 

1 

2 

c 1 xC 2 

'-'25 ^15 

0 

3 

r° xc 3 

'-'25 ^ '■'15 


Vậy có C 25 xCj 2 5 + C 25 xCj 3 5 = 3080 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn D. 

Cách 2. Sô" cách chọn 3 học sinh bất kì trong lớp là: cl 0 cách. 

Sô" cách chọn 3 học sinh trong đó có 2 học sinh nam, 1 học sinh nữ là: C 2 2 5 xCÌ 5 cách. 
Sô" cách chọn 3 học sinh nam là: C 25 xC^ cách. 

Vậy có c 3 0 — (c 25 X c\ 5 + C 25 X CỊ S j = 3080 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 53. Từ 20 người cần chọn ra một đoàn đại biểu gồm 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 
1 thư kí và 3 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu ? 

A. 4651200. B. 4651300. c. 4651400. D. 4651500. 

Lời giải. Sô" cách chọn 1 người trong 20 người làm trưởng đoàn là: C 20 cách. 

Sô" cách chọn 1 người trong 19 người còn lại làm phó đoàn là: c\ 9 cách. 

Sô" cách chọn 1 người trong 18 người còn lại làm thư kí là: c\ g cách. 

Sô" cách chọn 3 người trong 17 người còn lại làm ủy viên là: cịj cách. 

Vậy sô" cách chọn đoàn đại biểu là C 20 xC^xClgXC^ = 4651200 . Chọn A. 

Câu 54. Một tổ gồm 10 học sinh, cần chia tổ đó thành ba nhóm có 5 học sinh, 3 học 
sinh và 2 học sinh. Sô" các chia nhóm là: 

A. 2880. B. 2520. c. 2515. D. 2510. 

Lời giải. Sô" cách chọn ra nhóm có 5 học sinh từ 10 học sinh là: cị ịj cách. 

Sô" cách chọn ra nhóm 3 học sinh từ 5 học sinh còn lại là: cị cách. 

Sô" cách chọn ra nhóm 2 học sinh từ 2 học sinh còn lại là: c\ cách. 

Vậy có cị 0 xC 5 3 xC 2 = 2520 cách chia nhóm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 







Câu 55. Một nhóm đoàn viên thanh niên tình nguyện về sinh hoạt tại một xã nông 
thôn gồm có 21 đoàn viên nam và 15 đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia 
3 nhóm về 3 ấp để hoạt động sao cho mỗi ấp có 7 đoàn viên nam và 5 đoàn viên nữ? 

A. 3Cll B. cị. c. 3 cic*. D. CI&CỈ&. 

Lời giải. Sô" cách chọn nhóm thứ nhất là: c\ x xCj 5 5 cách. 

Sô" cách chọn nhóm thứ hai là: C / 4 X cị 0 cách. 

Sô" cách chọn nhóm thứ ba là: c] xC 5 5 cách. 

Vậy có [cl x X cf 5 ) X [cỊ A X cf 0 ) X [c] X C 5 5 ) = C 7 2ì Cl 5 C 7 u Cl ữ cách chia nhóm thỏa mãn yêu cầu 

bài toán. Chọn D. 

Câu 56. Trong một giỏ hoa có 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng 
đỏ (các bông hoa coi như đôi một khác nhau). Người ta muôn làm một bó hoa gồm 7 
bông được lấy từ giỏ hoa đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hoa biết bó hoa có đúng 1 
bông hồng đỏ? 

A. 56. B. 112. c. 224. D. 448. 

Lời giải. Sô" cách chọn 1 bông hồng đỏ từ giỏ hoa là: c \. 

Bó hoa gồm 7 bông hồng mà có đúng 1 bông hồng đỏ nên tổng sô" bông hồng vàng và 
bông hồng trắng là 6 . Ta có các trường hợp sau: 

Sô" bông hồng vàng Sô" bông hồng trắng Sô" cách chọn 

5 1 C\xC\ 

4 2 cịxCỊ 

3 3 CịxCị 

Vậy có c\ (c 5 5 xCị +C 5 4 xC 3 2 +C 5 3 xC 3 3 ) = 112 cách chọn bó hoa thỏa mãn yêu cầu bài 

toán. Chọn B. 

Câu 57. Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 
5 viên bi sao cho có đủ cả ba màu. Sô" cách chọn là: 

A. 2163. B. 3843. c. 3003. D. 840. 

Lời giải. Sô" cách chọn 5 viên bi bất kì trong hộp là: cf 5 cách. 

Sô" cách chọn 5 viên bi mà trong đó không có viên bi nào màu vàng là: cl x cách. 

Sô" cách chọn 5 viên bi mà trong đó không có viên bi nào màu đỏ là: CỊq cách. 

Sô" cách chọn 5 viên bi mà trong đó không có viên bi nào màu xanh là: Cọ cách. 

Vậy có cf 5 — (C^ + C : 5 0 +Cg) = 2163 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn A. 

Câu 58. Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 
2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ 
bê" giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn? 

A. 126. B. 102 . c. 98. D. 100 . 

Lời giải. Do trong 5 học sinh có đủ học sinh ở các lớp 12A, 12B, 12C nên ta có các 
trường hợp sau: 

Sô" học sinh lớp 12A Sô" học sinh lớp 12B Sô" học sinh lớp 12C Sô" cách chọn 
2 1 2 c\ X C 3 X c\ 

1 2 2 c\ xCj xCị 

2 2 1 cị X c\ X c\ 



3 1 1 CịxCịxCị 

1 3 1 c\ X c\ X c\ 

Vậy có c\ X c\ X c\ +c\x cị X cị + c\ X Cj X C 2 + C 4 3 X cị X C 2 + c] X cị X C 2 ' = 98 cách 
chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn c 

Cách 2. Tổng sô" học sinh trong đội văn nghệ của nhà trường là 9 học sinh. 

Sô" cách chọn 5 học sinh bất kì trong 9 học sinh là: Cg cách. 

Sô" cách chọn 5 học sinh mà trong đó không có học sinh lớp 12A là: cị cách. 

Sô" cách chọn 5 học sinh mà trong đó không có học sinh lớp 12B là: c\ cách. 

Sô" cách chọn 5 học sinh mà trong đó không có học sinh lớp 12C là: c] cách. 

Vậy có Cg — (c 5 5 + cị + c] ) = 98 cách thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 59. Có 12 học sinh giỏi gồm 3 học sinh khối 12, 4 học sinh khôi 11 và 5 học 
sinh khôi 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 học sinh trong sô" học sinh giỏi đó sao 
cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh? 

A. 85. B. 58. c. 508. D. 805. 

Lời giải. Sô" cách chọn 6 học sinh bất kì trong 12 học sinh là: cf 2 cách. 

Sô" cách chọn 6 học sinh mà trong đó không có học sinh khối 10 là: C 7 6 cách. 

Sô" cách chọn 6 học sinh mà trong đó không có học sinh khối 11 là: Cg 6 cách. 

Sô" cách chọn 6 học sinh mà trong đó không có học sinh khối 12 là: Cg cách. 

Vậy có c\ 2 — (c 7 6 4- Cg 6 + Cg ) = 805 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn D. 

Câu 60. Đội học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh của trường THPT X theo từng 
khôi như sau: khối 10 có 5 học sinh, khối 11 có 5 học sinh và khôi 12 có 5 học sinh. 
Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 10 học sinh tham gia IOE cấp tỉnh. Tính sô" 
cách lập đội tuyển sao cho có học sinh cả ba khối và có nhiều nhất 2 học sinh khôi 10. 

A. 50. B. 500. c. 502. D. 501. 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra có 2 khả năng xảy ra như sau: 

THI: Có đúng 1 học sinh khôi 10. 

Sô" cách chọn 1 học sinh khôi 10 là: c\ cách. 

Sô" cách chọn 9 học sinh còn lại khôi 11 và 12 là: CỊq cách. 

TH2: Có đúng 2 học sinh khôi 10. 

Sô" cách chọn 2 học sinh khôi 10 là: c\ cách. 

Sô" cách chọn 8 học sinh còn lại từ khôi 11 và 12 là: cị 0 cách. 

Vậy có c\ xCịo +C 5 2 xCf 0 = 500 cách lập đội thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 

Câu 61. Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 
12B và 2 học sinh lớp 12C. Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để 
biểu diễn trong lễ bê" giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học 
sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A? 

A. 80. B. 78. c. 76. D. 98. 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra có 3 khả năng xảy ra như sau: 

Sô" học sinh lớp 12A Sô" học sinh lớp 12B Sô" học sinh lớp 12c Sô" cách chọn 

2 2 1 c\ xC 3 2 xóị 


2 

3 


1 2 c 4 2 xCị xC\ 

1 1 C4XC3XC2 

Vậy có c 2 xC 3 2 x(?2 + c 2 XC3 1 xC 2 + c 3 XC3 1 xCị = 78 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài 

toán. Chọn B. 

Câu 62. Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi màu vàng. Có bao 
nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 4 viên bi sao cho sô" bi xanh bằng sô" bi đỏ? 

A. 280. B. 400. c. 40. D. 1160. 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra có 2 trường hợp xảy ra như sau: 

Sô" viên bi xanh Sô" viên bi đỏ Sô" viến bi vàng Sô" cách chọn 

1 1 2 cịxcịxc} 

2 2 0 Cg xC 5 2 xC 3 ° 

Vậy có cị / C\ xCl +Cg xCl xCj° = 400 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 

Câu 63. Một hộp bi có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Hỏi có bao 
nhiêu cách lấy ra 4 viên bi trong đó sô" viên bi đỏ lớn hơn sô" viên bi vàng. 

A. 654. B. 275. c. 462. D. 357. 

Lời giải. Tổng sô" bi lấy ra có 4 viên mà bi đỏ nhiều hơn bi vàng nên có 2 trường hợp 
xảy ra: 

THI: Không có bi vàng, khi đó sô"bi đỏ phải từ 1 viên trở lên. 

Sô" cách lấy 4 viên bi bất kì trong tổng sô" 9 viên bi (gồm 5 đỏ và 4 xanh) là: Cg cách. 
Sô" cách lấy 4 viên bi xanh là: c\ cách. 

=+ Sô" cách lấy thỏa mãn trong trường hợp này là: Cg —Cị= 125 cách. 

TH2: Có 1 viên bi vàng, khi đó sô" bi đỏ phải từ 2 viên trở lên. Sô" cách lấy 1 viên bi 
vàng: c\ cách. 

Sô" cách lấy 3 viên bi còn lại trong đó có 2 bi đỏ và 1 bi xanh là: c\ xC\ cách. 

Sô" cách lấy 3 viên bi còn lại đều là bi đỏ là: C 5 3 X C 4 cách. 

=+ Sô" cách lấy thỏa mãn trong trường hợp này là: C 3 XÍC 2 xC\ + C 5 3 xC 4 °Ị = 150 cách. 

Vậy có 125 + 150 = 275 cách lấy thỏa mãn yêu cầu bài toán.Chọn B. 

Câu 64. Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Từ đó người ta muôn chọn 
ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì đã chọn. Hỏi có bao nhiêu cách 
làm như thê"? 

A. 1000. B. 1200. c. 2000. D. 2200. 

Lời giải. Sô" cách chọn 3 tem thư trong 5 tem thư khác nhau là: cị cách. 

Sô" cách chọn 3 bì thư trong 6 bì thư khác nhau là: c\ cách. 

Sô" cách dán tem thư thứ nhất vào 3 bì thư là: C3 1 cách. 

Sô" cách dán tem thư thứ hai vào 2 bì thư còn lại là: c\ cách. 

Sô" cách dán tem thư thứ hai vào bì thư cuôĩ cùng là: c\ cách. 

Vậy có (c 3 xC 3 )x (cị X c\ X c\ ) = 1200 cách làm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 

Câu 65. Cho 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta cấu 
tạo thành các đề thi. Biết rằng trong đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 
câu lý thuyết và 1 câu hỏi bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề như trên ? 



A. 69. B. 88. c. 96. D. 100. 

Lời giải. Theo bài ra, một đề thi gồm 3 câu hỏi vừa có câu hỏi lý thuyết vừa có câu 
hỏi bài tập nên ta xét: 

THI: Đề thi gồm 1 câu lý thuyết, 2 câu bài tập. Lấy 1 câu lý thuyết trong 4 câu lý 
thuyết có c\ cách, tương ứng lấy 2 câu bài tập trong 6 câu bài tập có c\ cách. Vậy 

có c\£\ đề. 

TH2: Đề thi gồm 2 câu lý thuyết, 1 câu bài tập. Lập luận tương tự THI, ta sẽ tạo 
được c\.c\ đề. 

Vậy có thể tạo được C\xC\ +cị xC\ = 96 đề thi thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn c. 


Vấn đề 4. PHƯƠNG TRÌNH - BAT phương trình 


Câu 66. Tìm tất cả các giá trị X e N thỏa mãn 6[P X — P x _ ỉ ) = P x+Ỉ . 

A. X = 2. B. x = 3. c. X = 2; X = 3. D. x = 5. 

Lời giải. Điều kiện: X > 1 và X e N. 

Ta có 6[P X —P x _ ỉ ) = P x+Ỉ óịxl— (x — 1)!] = (x + l)! 6(x — l)!.(x —1) = (x — l)!.x(x + l) 


6.(x — l) = x(x +1) X 2 — 5x-b6 = 0 


X = 2 (thỏa mãn) 
X — 3 (thỏa mãn) 


. Chọn c. 


Câu 67. Tính tổng s của tất cả các giá trị của * thỏa mãn P 2 .x 2 - P 3 .x = 8. 
A. s = -4. B. 5 = —1. c. 5 = 4. D. 5 = 3. 

X = — 1 


Lời giải. Ta có P 2 .x -P 3 .x = 8 <& 2Ị.X —3Ĩ.X = 8 2x — 6x — 8 = 0 <^> 


s = — 1 + 4 = 3. Chọn D. 


X = 4 


Câu 68. Có bao nhiêu sô" tự nhiên * thỏa mãn 3 A 2 — A 2x + 42 = 0 ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 6. 

Lời giải. Điều kiện: X > 2 và X G N . 

ỵị (2x)ỉ 

Ta có 3A 2 x -AỈ +42 = 0<^3.-^—- 7 -^- z - t + 42 = 0 
* ( x-2)! (2x-2)! 

<^> 3.(x — ì).x — (2x — l).2x + 42 = 0 <^>x 2 +x^42 = 0<^> 


X = —7(loại) 


. Chọn B. 


X = 6 (thỏa mãn) 

Câu 69. Cho sô" tự nhiên X thỏa mãn A x ° +A X = 9A X . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. X là sô" chính phương. B. X là sô" nguyên tô", 

c. X là sô"chẵn. D. X là sô"chia hết cho 3. 

Lời giải. Điều kiện: X > 10 và X e N . 

Ta có Al°+A? = 9AĨ& 


, 1 


1 1 9 

1 X —9 (x —9)(x —8) 


XI XI Xỉ 

(*-10)! + (*-9)! (*-8)! 

X = 1 l(thỏa mãn) 


X — 16x + 55 = 0<^> 


X = 5(loại) 


. Chọn B. 












Câu 70. Có bao nhiêu sô" tự nhiên « thỏa mãn A? n + 5 A 2 n = 2(« + 15) ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Lời giải. Điều kiện: « > 3 và « G N. 

Ta có Al + 5Al=2{n + ì5)^-^— + 5.-+— -2«-30 = 0 

(« — 3j! (« — 2j! 

+> (« — 2). (/í — l).« + 5.(« — 1).« — 2« — 30 = 0 <+ « 3 + 2« 2 — 5« — 30 = 0 <+ « = 3. Chọn B. 
Câu 71. Tìm giá trị « G N thỏa mãn c l n+ì +3C 2 n+2 = c 3 n+ỉ . 

A. « = 12. B. « = 9. c. « = 16. D. « = 2. 

Lời giải. Điều kiện: « > 2 và « G N. 

. . . . (« + l)! (« + 2)! (« + l)! 

Ta có C +1 + 3C 2 = C +1 4» v J + 3 . \„; >' 

” +1 ” +2 ” +1 1!.«! 2!.«! 3!. «-2 


« + 1 + 3. 


2!.«! 3!.(« —2)! 

(« + l).(« + 2) (« —1).«.(« +1) (« + 2) (« —1).«. 

--—--- =-----<í=> 1 -I- 3. --— = ---— 


2 6 

<í+6 + 9« + 18 = « 2 — « +> « 2 —10« — 24 = 0 <+ 


« = —2(loại) 

« = 12 (thỏa mãn) 


. Chọn A. 


Câu 72. Tính tích p của tất cả các giá trị của X thỏa mãn c *4 + C 14 +2 = 2C 14 
A. p = 4. B. p = 32. c. p = -32. D. p = 12. 

Lời giải. Điều kiện: 0 < # < 12 và # G N . 

14! 14! „ 14! 


x + l 


x+2 

14 


Ta CÓ c*+cr/ 2 =2Ci +1 4» 


'14 


11 1 


*!(14-x)! + (x + 2)!(12-*)! 2 +1) !(l 3 — jc) ! 

<Gr* —-——■——-— -ị- — -—-7-—— = 2. —-—-——-— 

(14 — x)(l3 — x) (x + l)(x + 2) (x + Ì)(13 — x) 

(# + l)(# + 2) + (l4 — x)(l3 — x) = 2(x + 2)(l4 — x) 

+> X 2 —12* + 32 = 0 +> J- >p = 4.8 = 32. Chọn B. 

1 1 7 


Câu 73. Tính tổng 5 của tất cả các giá trị của « thỏa mãn 

A. 5 = 8. B. 5 = 11. c. 5 = 12. 

Lời giải. Điều kiện: « > 1 và « G N . 

1 1 7 (« —1)! 2!.(« —l)! 


c\ c 2 , 6C\ 

'-'«+1 u ^«+4 

D. 5 = 15. 


Ta có 


c l c 


2 

«+l 


6C,: +4 «! 


!.(w —1)! 7 K + 3 ! 1 2 7 

- — -— /—^> — —- — — 

(« + l)! 6(« + 4)! « «(« + l) 6(« + 4) 


« 2 -11« + 24 = 0 


« = 3 (thỏa mãn) 
« = 8 (thỏa mãn) 


► 5 = 3 + 8 = 11. Chọn B. 


Câu 74. Tìm giá trị X G N thỏa mãn C x + C X 1 +C X 2 = 79. 

A. * = 13. B. x = 17. c. x = 16. 

Lời giải. Điều kiện: # G N . 

Ta có c° x +C;- 1 +c;- 2 = 79 4+ c° + c* +c 2 = 79 


D. X = 12. 


< + > 1 + X 


X 


(x-1) 


= 79 <^> V 2 + # —156 = 0+> 


= 12 (thỏa mãn) 
X = — 13 (loại) 


. Chọn D. 


2 

































Câu 75. Tìm giá trị nGN thỏa mãn C”ll 


A. n = 15. B. n = 18. 

Lời giải. Điều kiện: n G N . 

Ta có c:l\ - C ,: + 3 = 7(« + 3) ^ C„ 3 +4 - C „ 3 + 3 = 7 (» + 3) 

(« + 4) (h + 2) (h + 2)(h + 1) 


■c; + 3 = 7(h+3). 

c. 72 = 16 . 


D. /7 = 12. 




3! 3! 

Câu 76. Tìm giá trị /2 G N thỏa mãn cl+c 2 +c 2 = 


= 7 3n — 36 = 0 +>• n = 12(thỏa mãn). Chọn D. 

In 


D. n = s. 
In 


A. /2 = 3. B. n = 4. c. /7 = 6 . D. 22 = 

T - .1 , .2 , /13 7/2 22 ! , 22 ! , 22 ! 72 

Lời giải. Ta có c\ +C n +C n =-^- 4» 7 ' +- / rTT + — 7 —— 7 - = 

” ” " 2 (22 — 1 )! 2!.( 22 - 2 )! 31(22 — 3 )! 2 

n 2 —16 = 0-»/7 = 4. Chọn B. 

Câu 77. Tính tổng s của tất cả các giá trị của * thỏa c* + 6Cf + 6C^ = 9x 2 — I4x. 

A .5 = 2. B. 5 = 7. c. 5 = 9. D. 5 = 14. 

Lời giải. Điều kiện: * > 3 và X G N. 

Ta có Cl + 6Cl+6Cl = 9x 2 ^ , xỉ — + 6. —+ — + 6. —+ — = 9x 2 -14x 

x x x l!.(x-l)ỉ 2ỉ.(x-2)Ị 3ỉ.(x-3)ỉ 


Chọn B. 


X = O(loại) 

+> X + 3x (x — l) + (x — 2 )(x — l )X = 9x 2 — Ì4x <^> X = 2 (loại) 

X = 7 (thỏa mãn) 

Câu 78. Tìm giá trị 22 G N thỏa mãn c 6 n +3 c\ + 3Cf +c 9 n = 2C® +2 . 

A. 22 = 18. B. 22 = 16. c. 22 = 15. D. 22 = 14. 

Lời giải. Điều kiện: 22 > 9 và 22 G N. 

Áp dụng công thức c* + c * +1 = c£ỉ , ta có c „ 6 + 3C„ 7 + 3c 8 + c„ 9 = 2C„ 8 +2 
^ c„ 6 + c „ 7 + 2 (c „ 7 + cị ) + c , 8 + c: = 2C„ 8 +2 <=> cl +l + 2C„ 8 +1 + c, = 2C„ 8 H 
^ (c „ 7 +1 + c „ 8 +1 ) + (c„ 8 +I + c„ 9 +1 ) = 2C„ 8 +2 ^ C 8 +2 + C„ 9 +2 = 2 C 8 h 
— >72 + 2 = 9 + 8^/7 = 15. Chọn c. 


1+2 


1+2 


w '■"/1+2 ^«+2 


Câu 79. Đẳng thức nào sau đây là sai? 


A c 1 — r 1 -ur 6 

■ rx * '“'2007 — '■"2006 ' '■"2006* 


T > /~fl _ /<->2000 ^-*6 

*-*• '“'2007 — '■"2006 ' t "2006- 


ì 1999 


/"'1 /O 7 _ /--» 2000 1 yO 1 

'“'2007 — '“"2006 ■ '■"2006 * 


D. c 2 = (+L. + r. 

ư • '-'2007 '-'onnA 1 


2006 


2000 
'2006 • 


Lời giải. Áp dụng công thức c k n + c* +1 = c k n ll , ta có C 2006 + C 2006 = C 2007 . Do đó A đúng. 
Áp dụng công thức c* = C”' 




/06 /o 2000 

'•'2006 — '“"2006 
>o7 _ ^1999 

'“"2006 — '“"2006 


Suy ra c 2 = c 6 2006 +c 7 = C 2 2 °°° +C'Zl = C 2 2 0 ° 0 °° + C 7 . Do đó c, D đúng; B sai. 


Chọn B. 

Câu 80. Đẳng thức nào sau đây là đúng? 

A. 1 + 2 + 3 + 4 +... + n = c 2 +ỉ . 

B. 1 + 2 + 3 + 4 +... + n = Ẩ 2 +1 . 

c. 1 + 2 + 3 + 4 + ... + /2 = C^+C n 2 +.... + Q. 
















D. 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = Al+A 2 n +.... + A n n . 

22(22 + 1 ) 


Lời giải. Ta có 


-... + 22 = 


và c; +1 = 


(22 + 1)! 22(22 + 1) 


21(22 + 1-2)! 

Do đó A đúng. Chọn A. 

Câu 81. Tính tích p của tất cả các giá trị của 22 thỏa mãn P n A 2 n + 72 = ó(A 2 +2P n Ỵ 

A. p = 12 . B. p = 5. c. p = 10 . D. P = 6. 

Lời giải. Điều kiện: 22 > 2 và 22 E N. 


Ta có P n A 2 + 72 = 6[+ + 2P n 


22 ! 


(«-2)! 


72 = 6 


22 ! 




2.22! 


+> 221.(22 —l ).22 + 72 = 6 [(22 — 1)22 + 2 . 22 !] <+> ( 22 !— 6 )( 22 2 — 22 — 12) = 0 

22 = 4 (thỏa mãn) 

n = —3(loại) - >p = 4.3 = 12. Chọn A. 




22 2 — n —12 = 0 


n\-6 = 0 




n = 3(thỏa mãn) 

Câu 82. Tính tích p của tất cả các giá trị của X thỏa mãn 7 (A*ịI + 2P x _ ỉ ) = 30 P x . 

A. p = 7 . B. p = 4 . c. p = 28 . D. p = 14 . 

Lời giải. Điều kiện: x>ì và X eN . 

(x + ì)\ 


Ta có 7 [A’ịI + 2P x _ t ) = 30P X ^7 
#(# + l) 


2 ! 


■ 2 .(*-l)! 


= 30.*! 


<^7 


= 30* 1X — 53* + 28 = 0 <ỉ=> 


X = 7(thỏa mãn) 


x = ệ(loại) 


>p = l. ChọnA. 


Câu 83. Tìm giá trị ne N thỏa mãn c n n \g = 5A n+6 . 


A. 22 = 15. 


B. 22 = 17. 


c. 22 = 6 . 


D. 22 = 14. 


Lời giải. Áp dụng công thức c\ = c;- k , ta có c:ti = 5A 3 +6 ^ c 5 n+g = 5.A 


|3 

x «+6 


( 22 + 8) ( 22 + 7 ) , 

n — 5^>n 2 +15« 544 — 0 <í=> 

22 = 17(thỏa mãn) 

Chon B. 

5! 

22 = —32 (loại) 


Câu 84. Tìm giá trị X e N thỏa mãn A 2 X .C X X 

- 1 = 48. 


A. X = 4. B. * = 3. 

c. x = l. 

D. X = 12. 


Lời giải. Điều kiện: * > 2 và X e N . 

Ta có Aỉ.cr’ =48^ * ! * ! 


= 48 


(*-2)!'(*-l)!.l! 

<+> (jc — l)= 48 4+ X 3 — X 2 — 48 = 0 +> X = 4(thỏa mãn). Chọn A. 
Câu 85. Tìm giá trị 22 G N thỏa mãn A 2 —C”~l = 5. 

A. 22 = 3 . B. 22 = 5 . c. 22 = 4 . 

Lời giải. Điều kiện: 22 > 2 và 22 e N. 

22! (22 + 1 )! _ , , N 22(22 


D. 22 = 6 . 


Ta có A 2 n -c:;l=5^ 


(22-2)! (22 — 1 )! 2 ! 


5 (22 —l ).22 


2 


5 = 0 




























o /7 2 — 3/7 — 10 = 0o 

/7 = —2 (loai) 

\ ' Chọn B. 


/7 = 5 (thỏa mãn) 


Câu 86. Tính tích p của tất cả các giá trị của n thỏa mãn A 2 n — 3c 2 n = 15 — 5/7. 

A. p = 5. B. p = 6. c. p = 30. D. p = 360. 

Lời giải. Điều kiện: n > 2 và ne N. 

2 ~ ^ n\ „ / 7 ! 


Ta có ÁÍ-3C: = 15-5/7 o 


/7 ! 2 ! 

(/7-2)! '2!.(/7-2)! 


= 15-5/7 


o /7(/7 — 1) — 3—*-- = 15 — 5/7 0 —/7 2 +11/7 — 30 = 0 o 


p — 5.6 = 30. Chọn c. 


n = 6 (thỏa mãn) 
n = 5(thỏa mãn) 


Câu 87. Tìm giá trị X e N thỏa mãn 3 A 4 = 24^ +1 —C x x 4 ). 

A. x = 3. B. x = l. c. X = 5. D. x = l;x = 5. 

Lời giải. Điều kiện: x>4 và X e N . 


Ta có 3 A 4 X = 24 (a 3 x+í -C ;- 4 + 23.-+— = 24. 


(x — 4)! 


(* + l)! 


xỉ 


o23. 


(jc — 4 )! 


0 23 = 24.- 


= 24. 


x + \ 


x + \ 

1 

(x-2)l 

1 


1 


o 23 . 7 = 24. 
1 


(*-2)! (jc —4)!.4! 
* + 1 


lo 


# + l 


= lo 


(*-2)(*-3) 1.24 

# = l(loại) 

# = 5 (thỏa mãn) 

A 4 


. Chọn c. 


15 


[x — 2)(x — 3 ) [x — 2)(x — 3 ) 

Câu 88. Có bao nhiêu sô"tự nhiên n thỏa mãn - ' ±n ' 4 ' < 7 X ^ N . ? 

(/7 + 2)! (/7-1)! 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô sô". 

Lời giải. Điều kiện: n e N . 

<4 iL 

(/7 + 2)! (/7-1)! 


Ta có 


15 \n 

o 


15 _ (» + 3)(« + 4) 

<——— o--—-- < 15 


^/7 + ZJ!./7! (/7 — 1)! /7 

o (/7 + 3)(/7 + 4) <15/7 0/7 2 —8/7 + 12<0o2</7 < 6 —— 


n e {3, 4, 5}. Chọn c. 
Câu 89. Có bao nhiêu sô" tự nhiên n thỏa mãn 2C 2 +1 + 3^4 2 — 20 < 0 ? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô sô". 

Lời giải. Điều kiện: n > 2 và n e N . 

(/7 + 1)! 


_ , _ /7 + 1 ! „ n\ 

Ta có 2C,: +1 + 3A; -20 < 0 4» 2 +++ + 3.7+- 

2!.(/7 — 1)! (/7 — 2)! 


20 < 0 


o /7 (/7 + 1)+ 3 (/7 — 1)/7 — 20 < 0 o 2n 2 — /7 — 10 < 0 o — 2</7< 4— ”^ 2 > /7 = 2. Chọn A. 

Câu 90. Có bao nhiêu sô" tự nhiên n thỏa mãn 2C 2 +1 + 3A 2 < 30 ? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô sô". 

Lời giải. Điều kiện: n > 2 và n e N . 

Tacó 2C.+ K ! <30«2.|±i| i + 3. ĩ -^_< 3 0 





































^ n[n 


n — ì)x <c 30 4=^ 2 n 2 — n — l5<0^—ị<n<3- 
J 2 


n> 2 


ne N 

14 


■n = 2. Chọn A. 


Câu 91. Có bao nhiêu sô" tự nhiên n thỏa mãn \A.P 3 C n n _l < A* +ỉ ? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô sô". 

Lời giải. Điều kiện: n > 3 và n G N . 

, _ (n-1 )! (h + 1)! 

Ta có 14 .PẨ2TÌ < A* ^ 14.3!. / ' 

3 ” _1 " +1 (n-3)1.21 (/7 — 3)! 

42(/7 — 2)(/z — 1 ) < (« — 2)(/7 — 1)/7 (/7 + 1 ) 42 < n[n +1) n 2 + /7 — 42 > 0 

\n>l 


n<—l 
n > 6 


n> 3 


Chọn D. 


" eN [bễ N 

Câu 92. Giải hệ phương trình 

A. 


CI - c r '= 0 
46T-5Cr' = 0 


r- 

y—ị 

II 

II 

1—‘ 

„ \x = 9 

í 

. 

B. 

c. 

D. 

00 

00 

1 

00 

1 


X = 1 

y = 9' 


Lời giải. Điều kiện: ^:>JV + 1 và 

íc-cr^o (1) 

Ta có 

[4C'-5Cr‘ = 0 (2) 

Phương trình (l) <^> = c^ +1 44>y + y + l = *<í=>* — 2y —1 = 0. 

Phương trình (2)« 4C; = 5c;-' « 4 .-^_ = 5 , , 


4 

<^> — = 


y x — y + 1 


4* — 9y + 4 = 0. 


r*_2jy-l = 0 [* = 17 9 

Do đó hệ phương trình đã cho i "1 . „ ^ i 1 (thỏa mãn). Chọn A. 

[4*-9y + 4 = 0 \y = s v ' 

ny f~'y +1 ny-ì- 

^x+l ^x ^x 


Câu 93. Tìm cặp sô" (x;ỵ) thỏa mãn 

A. (x\y) = (8;3). 
c. (x;y) = (— 1;0). 


6 5 2 

B. (x;y) = (3;8). 

D. (x\y) = (—1;0), [x\y) = (8;3). 

Lời giải. Điều kiện: X > y +1 và i,))ễN. 

. ĩL = BỊ « 5.C’ = 6.cr‘ « 5( * + 1)! „ = _. 6xỊ _nt 

6 5 ■*' - ,Ị{x + l-,)i (f + l)\(x-y-\)\ 

» (^|^ĩ) = (^ĩ)«5b + l)(» + l) = 6(»-^)(»-^ + l). (1) 

• ^ ^ 2.c y+l = 5.Cf 1 xl -— = —- — X -J -— 

5 2 5.(y + \)\.(x-y-l)\ 2.(y-í)l.(x-y + l)l 

1 _1_ 

^ 5-t(t + 1) _ 2.(x-.y)(x-.y + l) 

5.y(y+ l) = 2.(x-y)(x-y + l) 4=> 15.y (y +1) = 6.(* - y)(* - y +1). (2) 

Từ (l) và (2), suy ra 5{y + l)(* + l) = 15.y(y + 1) x + \ = 3y. Thay vào (l), ta được 






























<&\5{y + \)y = 6{2y-\)2y<&3y 2 -9y = ữ<& 


y = 0- >x = — 1 (loại) 

y = 3- >x = 8 (thỏa mãn) 


. Chọn A. 


Câu 94. Giải hệ phương trình 


. /OX _ ^ 

; ;+2 " 3 

c* • A x — - 
C;:A; ~24 


t [x = 4 [^ = 4 

A. B. " 

ừ = l ừ = 8 

Lời giải. Điều kiện: y > X và x,y e N . 


c. 


Ịx = 4 = 4 

7 = 1’ u = 8‘ 


D. 


[v = 1 
7 = 8 ' 


Ta có 


c ’,' c :«=\ (!) 

c;:A;= ầ pì 


, , C* 1 _ _ _ y! y! 24 

Phương trình 2 44> 24C* = < 24. '/ - = - 7 ^7 = 1 X = 4 

v 7 à; 24 7 *!(>>-*)! (y-*)! xl 

yỉ _ (y + 2)l 

4!.(jv — 4)! 4!.(jv —2)! 


Thay V = 4 vào (l), ta được 


-^L = ị^3C* =c* <s>3,- 

c 4 3 ' ,+2 


^l = k±llk±ậ^/_9y + 8 = 0^ 

1 (y-3)(y-2) 

Câu 95. Giải hệ phương trình 


A. 


y = 1 < 4 = #(loại) 
y = 8 > 4 = X (thỏa mãn) 
2^+5C^ = 90 
5^ — 2CI = 80 ’ 


. Chọn B. 


[v = 5 

Ịx = 

20 

„ \x = 2 

\x = 6 

• 

B. 


c. 

D. 

ừ = 2 

\y= 

10' 

\y = 5 

ừ = 3 


Lời giải. Điều kiện: x> y và y G N . 
Đặt 

[v = c, 

Ta có Aì = k\c 


u = A y x ẫ _ Í2w + 5v = 90 = 20 

, ta được -1 ~ . 

v = c? [5w-2v = 80 [v = 10 


Với u = 20, suy ra A y = 20 <=> A x = 20 <=> 


= yl.v <=> 20 = yl. Ì0 o y! = 2 y = 2. 

x\ 


(*- 2 )! 


= 20 <v=> (v — l) X = 20 


V = 5 

* = — 4(loại) 


ÍJC = 5 

Vậy hệ phương trình có nghiệm \ Chọn A. 

2 




















o Bài 03_ 

NHỊ THỨC NIU - TƠN 

1. Nhị thức Niu-tơn 

(a + b) n =cy +cy- l b + ... + c n n - l ab n ~ l +c;ỵ 
= ị,c k n a n ~ k b k . 

k=0 

2. Hệ quả 

Với à=b = l.tacó 2 n =C° n +C l „+... + C n n - l +C n „. 

Với a = l; è = — 1, ta có 0" = C B °-C‘+■•• + (-1)* c*+••• + (-1)" C B ”. 

3. Chú ý 

Trong biểu thức ỏ vế phải của khai triển (a + bỴ 

• Sô" các hạng tử là n + 1; 

• Các hạng tử có sô" mũ của a giảm dần từ n đến 0 ; sô" mũ của b tăng dần từ 0 đến 
n , nhưng tổng các sô" mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n (quy ước 
a° =b° = 1); 

• Các hệ sô" của mỗi cặp hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuốĩ đều bằng nhau. 


CAU HOI TRAC NGHIẸM 

_•_ 


Câu 1. Tìm hệ sô"của X 12 trong khai triển (lx — X 2 ) 10 . 

A. c*. B. cí 0 2 8 . c. c 2 0 . D. -Cị2\ 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

(2x-x 2 ) =£cí 0 .( 2x) 10 ~ k .(-X 2 ) =ẼCÍ 0 .(2) I0 "*. J c 10 - i+2i =ẼCÍ 0 .(2) 10_t JC I0+ *. 

k=ồ k=Q k=ồ 


Hệ sô" của X 12 ứng với 10 + & = 12 <^> k = 2-» hệ sô"cần tìm c 2 0 2 8 . Chọn B. 

Câu 2. Khai triển đa thức p(x) = (5* — l) 2007 ta được 

pịx^ = ^2007 *^ 2007 #2006 X 2006 “h ••• H“ ữịX + #Q . 


Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

Ạ _ S~l7 £"7 

a 2000 ~^2007' D • 

p _/O2000 fir2000 

tí 2000 — '-'2007 • J 


_ /^»7 £-7 

X - > * a 2000 ~'-'2007* J • 

ứ 2000 = c2007-5 • 


Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


(5*-lr = Eci„.(5*)” 17 -* .(-1)* = Ễ c mr( 5 f ■(-!)*•*" 

£=0 Ấ?=o 


Hệ sô" của X 2000 ứng với 201 7 — & = 2000 <^k = l 
-> hệ sô" cần tìm — £ 2017 -(5 ) 2000 = —C2007-5 2000 . Chọn c. 

Câu 3. Đa thức p{x) = 22x 5 — 80js: 4 + 80ju 3 — 40x 2 + 10;*: —1 là khai triển của nhị thức 
nào dưới đây? 

A. (1 - 2x) 5 . B. (1 + 2x) 5 . c. (2x - 1) 5 . D. [x — l) 5 . 






Lời giải. Nhận thấy p{x) có dấu đan xen nên loại đáp án B. 

Hệ sô" của * 5 bằng 32 nên loại đáp án D và còn lại hai đáp án A và c thì chỉ có c phù 
hợp (vì khai triển sô"hạng đầu tiên của đáp án c là 32/.) Chọn c. 

Câu 4. Tìm sô"hạng chứa X 1 trong khai triển 


1 

X - 

X 


13 


A. -C 4 /. 


B. -cỉ 3. 


c. -CỈ 3 X 7 . 


D. CỈ 3 X 7 . 


Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

1V 3 


X - 

X 


13 1 Ý 13 

= ^■-7 = Ễ C B-(-i)-* 

k=0 x k=0 


\ k „13-2* 


Hệ sô" của X 1 ứng với 13 — 2k = l ^k = 3 -» sô" hạng cần tìm —Cf 3 x 7 . Chọn c. 

\9 


Câu 5. Tìm sô"hạng chứa / trong khai triển 


1 

* + -— 
2x 


A. --Co 3 /. 


B. ịc 9 V. 
8 9 


c. -clx\ 


D. c\x\ 


Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


* + -— 
2x 


9 ( 1 Ý 9 

= Ềcỉ.x>-*.± =ỀC 9 *. 

k=0 \^ x ) k=0 


J \k 


.X 


9-2* 


1 


Hệ sô" của X 3 ứng với 9-2k = 3<^k = 3 -» sô" hạng cần tìm -~c 3 9 x 3 . Chọn B. 

8 


Câu 6. Tìm sô"hạng chứa X 31 trong khai triển 


1 


A _r 37 r 31 

^40-^ 


x + -ĩ 
x 

B. c 32 / 1 . c. cà* 31 . 


40 


D. C 4 4 0 x 31 . 


x-h- 


40-k 




Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

40 40 

= ỖC- 

k=0 

Hệ sô"của X 31 ứng với 40-3& = 31 k = 3-> sô"hạng cần tìm C40* 31 . Chọn B. 


40 

= Ê C 40-* 40 ' 3 *- 
k=0 


Câu 7. Tìm sô"hạng không chứa X trong khai triển 


2 . 2 
/+- 
X 


A. 2 4 C 6 2 . 


B. 2 2 C 6 2 . 


c. - 2 4 c 4 . 


D. -2 2 C 6 4 . 


Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


, . 2 
/+- 
X 


=±C‘A*T $■* 

k=ồ x k=ữ 


\ k 12-3* 


Sô" hạng không chứa * ứng với 12 — 3& = 0 <=> & = 4 
-» sô"hạng cần tìm c 4 .2 4 = 2 4 c 2 . Chọn A. 

Câu 8. Tìm sô"hạng không chứa X trong khai triển 

A. 70/. B. 60/. c. 50/. 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


xy 


xy 


D. 40/. 


xy 


xy 


=ẻcM'Ì4Ĩ=Ẻc(-.)V-“.y*-“ 

*=0 x y *=0 


Sô" hạng không chứa * ứng với 8 — 2k = 0<=>k = 4 









































-> sô" hạng cần tìm Cgy 4 =70y 4 . Chọn A. 

Câu 9. Tìm sô"hạng chứa x 3 y trong khai triển 


1 

xy + — 

y 

A. 3x 3 y. B. 5x 3 y. c. 10 x 3 y. 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


D. 4x 3 y. 


1 

xy + — 


Hệ sô" của X 3 y ứng với 


y. 

\5-k = 3 
5 —2Ắ? = 1 


=±cu v f-‘.tí 

k=0 [y) k=0 


k = 2 - ¥ sô" hạng cần tìm c\x 3 y = 10x 3 y. 


Chọn c. 

Câu 10. Tìm hệ sô" của X 6 trong khai triển 


1 , 2 
—+ * 3 
X 


3«+l 


dương thỏa mãn 3 c 2 n+ì + nP 2 — 4A 2 n . 


c. 120. 

42 


với X ^ 0 , biết n là sô" nguyên 


D. 210. 


„4&—10 


A. 2l0x 6 . B. 120x 6 . 

Lời giải. Từ phương trình 3C 2 + 1 + nP 2 = 4A 2 n - >n — 3. 

' 1 \3«+l - \10 10 1 \10—Ế 10 

Với n = 3, ta có — + x 3 = — + x 3 = y^Cio- — .(V)* — y^Cio-*' 

,/ u &=0 l-^/ &=0 

Hệ sô" của * 6 ứng với 4& —10 = 6 k = 4-» hệ sô" cần tìm c 4 0 = 210. Chọn D. 

Câu 11. Tìm hệ sô" của * 9 trong khai triển ịl — V3*j , biết n là sô" nguyên dương 
2 , 14 1 

thoa mãn —T + ——r = —• 
c„ 2 3C„ 3 * 

A. -C’(V 3) 9 . B. -CỊ^S) X 9 . c. C^ụí^x 9 . D. cf 8 (V 3) 9 . 

rr,v 2 14 1 

Lời giải. Từ phương trình 7 ^ 2 "+ - 7 ^ 3 - = —- >n = 9. 

c„ 3 c„ n 

Với « = 9, ta có (l-V^ 2,! = (l-Vã*) 18 = XXV (-^4* =Ễ C ís ■(-+*•**■ 

Ấ?=0 Ấ?=0 

/ \ 9 

Hệ sô" của * 9 ứng với & = 9-> hệ sô" cần tìm —Ci 9 g(V3) . ChọnA. 

Câu 12. Tìm sô" hạng không chứa X trong khai triển 2x 
sô" nguyên dương thỏa mãn c 3 + 2n = + 2 + i . 


X 


2 n 


với X ^ 0 , biết 77 là 


A. —CỈỈ.2 4 .3 12 . B. c° 2 16 . 


0 0I6 


'16 


16” 


c. Ci 12 .2 4 .3 12 . 


D. c\l2 °. 


Lời giải. Từ phương trình c 3 +2/7 = + 2 +1 - >n = 8. 


Với /7 = 8 , ta có 


2x 


2 n 


2x 


16 


Sô" hạng không chứa X ứng với 16 — = 0 +> & = 12 

3 

-> sô"hạng cần tìm Ci 6 2 .2 4 .3 12 . Chọn c. 


16 „ , ( 3 ) k 16 , 1 

= XXV(2*r*.= Ẻ<+2 16 -*.(-3)\* '3, 
£=0 £=0 

. „ 4k . , _ 





































Câu 13. Tìm hệ sô" của X 1 trong khai triển 


3x 2 — — 

X 


với X ^ 0 , biết hệ sô" của sô" 


hạng thứ ba trong khai triển bằng 1080. 

A. 1080. B. -810. c. 810. 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


D. 1080. 


3x 2 -- 

X 


= Ẻe(3*T‘-[-7Ỉ=ẺO'-‘(-2)‘. 

k=0 x ) k=0 

Sô" hạng thứ 3 ứng với k = 2, kết hợp với giả thiết ta có 

C 2 n .y- 2 A = \ữ&ữ^n{n-\).y =4.5.3 5 on = 5. 


\ k ỵ 2n-3k 


Hệ sô" của X 1 ứng với 2n — 3& = 7<^10 — 2k = l k = l 
-» hệ sô" cần tìm C 53 4 (— 2 ) = — 810. Chọn B. 

Câu 14. Tìm sô" tự nhiên n , biết hệ sô" của sô" hạng thứ 3 theo sô" mũ giảm dần của X 


9 

trong khai triên 


x — ị 
3 


bằng 4. 


A. 8. B. 17. c. 9. 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 


D. 4. 


1 

X —— 

3, 


=cV+c! 


1' 

, 3, 


x"- l +Ci 


c 2 


x"- 2 +...+c: 


V 


số hạng thứ 3 theo số mũ giảm dần của X là c 2 


r 2 

3, 




n—2 


Yêu cầu bài toán <=> c 2 



. n\ l A n 

= 4 ^ = 4- >n = 9. 

2l(n-2)\ 9 


Do ne N nên ta chọn n = 9 thỏa mãn. Chọn c. 

Câu 15. Tìm sô"hạng đứng giữa trong khai triển (V +xy ) 21 . 

A. o 4 y°. B. cịy 3 y ỉ0 . 

c. cị\x 4ỉ y n . D. cịy 3 / 0 ; cịịx 4 y 1 . 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

ự+vf = ỄCỈ. •(*’)”"* -W‘ = Ềcỉ, 

Ế=o &=0 

Suy ra khai triển ( X 3 +xy^ có 22 sô" hạng nên có hai sô" hạng đứng giữa là sô" hạng 

thứ 11 (ứng với k = 10) và sô"hạng thứ 12 (ứng với & = 11). 

Vậy hai sô" hạng đứng giữa cần tìm là cị^x 43 y ỉ0 ; c\\x 4l y n . Chọn D. 

Câu 16. Tính tổng s tất cả các hệ sô" trong khai triển (3* — 4) 17 . 

A. 5 = 1. B. s = -l. c. 5 = 0. D. 5 = 8192. 

Lời giải. Tính tổng các hệ sô" trong khai triển -> cho X = 1. 

Khi đó 5 = (3.1 — 4) 17 = — 1. Chọn B. 

Câu 17. Khai triển đa thức p(x) = (2x — l) 1000 ta được 

p = w 1000 + ứgggX 999 + ... + Cl\X + ổQ . 

Mệnh đề nào sau đây là đúng? 





























A. ứjQQQ -1 - ữggg “ị - ... -\~ ổỊ - 2 . iB. ổỊQQQ -1 - @ggg ••• — I - - 2 1 . 

C' • ứ 1000 I &ggg I ... I 1 . D • ^1000 I ^999 I • • • I 0 • 

Lời giải. Ta có p(x) = Ỡ 1000* 1000 +a g ggX 999 + ... + a l x + a Q . 

Cho X = 1 ta được p(l) = a 1000 -Ị-ãggg +... + ổ 1 -\-a 0 . 

Mặt khác p{x) = (2x- 1 ) 1000 - >p (1) = (2.1 -1 ) 1000 = 1. 

Từ đó suy ra a 1000 +a 9 gg +... + a 1 + ứ 0 = 1->a 1000 + ứ 999 +... + ỔỊ = l — a 0 . 

Mà là sô" hạng không chứa X trong khai triển p(x) = [2x — l ) 1000 nên 

„ _ /-»1000 /o^\° / 1 \ 1000 _ ^1000 _ 1 
a 0 — ^1000 \^ x ) \ 1 ] — ^1000 — 1 * 

Vậy ứ 1000 + ứ 999 + ... + ỠỊ = 0. Chọn D. 

Câu 18. Tìm hệ sô" của X 5 trong khai triển p(x) = x(l — 2xf + X 2 (1 + 3*) 10 . 

A. 80. B. 3240. c. 3320. D. 259200. 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

x(l-2xf = *.£<:*. (- 2 *) 5 "* = £C 5 *.(- 2 ) 5 -* 

k=0 k=0 

-» sô" hạng chứa X 5 tương ứng với 6 — k = 5<& k = l. 

10 10 

Tương tự, ta có * 2 (1 + 3 *) 10 = X 2 .Ỵ^Cio-i^x) 10 1 = ồ .3 m ~ l ,x n ~ l . 

1=0 1=0 

-> sô" hạng chứa * 5 tương ứng với 12 — l = 5ol = 7 . 

Vậy hệ sô"của X 5 cần tìm p(x) là C 5 «( 2) 4 H-C/o-3 3 = 3320. Chọn c. 


Câu 19. Tìm hệ sô" chứa X 10 trong khai triển f{x) — 
tự nhiên thỏa mãn hệ thức A 3 n +C”~ 2 = 14n . 


í 1 2 , „ , ì 

~~x 2 +x + \ 
4 


(. x-\-2) 3 ” với n là sô" 


Ạ Ọ 5 ^ 10 

Xa.# Lx I ọ • 


5 /-»10 10 

g X . 

3 , /OM— 2 


B. 2 5 c;v°. 


C o 9 yolO 

• ^ w ỊỌ • 

- >n = 5. 


D. 2 9 C 1 1 9 V°. 


Lời giải. Từ phương trình Ả 3 +C" 2 = 14«- 

1 1 1 

Với« = 5,tacó f(x)= ^x 2 +x + l (# + 2) 3 ” = y^-(* + 2 ) 4 (*H-2 ) 15 = y^(# + 2) 19 . 

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có /(#) = -^-(# + 2 ) 19 = -^-S^c\g.2 k .x X9 ~ k . 

16 16 k= Q 

Sô" hạng chứa x ỉ0 trong khai triển tương ứng với 19 — k = 10 k = 9 . 

Vậy hệ sô" của sô"hạng chứa x ỉ0 trong khai triển là Ỵ-Cịg 2 9 = 2 5 C 1 1 9 . Chọn A. 

16 

Câu 20. Tìm hệ sô" của X 4 trong khai triển /*(*) = (ì — x — 3x 3 ^j với n là sô" tự nhiên 
thỏa mãn hệ thức C ”" 2 + 6n + 5 = ^4 2 +1 . 


A. 210. 


B. 840. 


c. 480. 


D. 270. 


>n = 10 . 
10 


Lời giải. Từ phương trình c n n 2 + 6n 4 - 5 = ^4 2 +1 - 
Với n = 10 , khi đó p(x) = (l — X — 3 # 3 ) = (l — X -3x 3 ^j . 

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

p(x) = [l-x-3x 3 ) 10 = [l ■-[x + 3 * 3 )] 10 = Ỳj C Ĩo (-1)* (x + 3x 3 ) k 

k=0 
















10 . 10 _k 

= Ẻ C ĩo (-1)* ^ (l + 3* 2 ) = Ễ C ioÉ C * (-Ư 3V +2Í 

k=0 k=0 l =0 

Sô" hạng chứa X 4 trong khai triển tương ứng với 


k + 2l = 4 

0<*<10^(*;/) = {(4;0),(2;l)}. 
0 <l<k 

Vậy hệ sô" của sô" hạng chứa X 4 trong khai triển là C 4 ồ Cl +cf 0 cị 3 = 480 . Chọn c. 

Câu 21. Tìm hệ sô" của x ỉ0 trong khai triển ịl + x + x 2 + * 3 ) 5 . 

A. 5. B. 50. c. 101. D. 105. 

Lời giải. Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có 

(\+x+x 2 +x z ^ =(1+*) (1+* 2 ) = Y.cix'Y ề c[ịx 2 ) = Yc\Yc[ .X k+2Ỉ . 

k=0 1=0 k=0 1=0 

Sô" hạng chứa x ỉ0 trong khai triển tương ứng với & + 2/ = 104=>& = 10 — 2/. 

■jfe + 2/ = 10 

0<^<5, 0</<5^ (*;/) = {(0;5),(2;4),(4;3)} . 
ỤgN 


Kết hợp với điều kiện ta có hệ 


Vậy hệ sô"cần tìm là C 5 °.C 5 5 -hC 2 .C 4 +C 5 4 .C 5 3 = 101. Chọn c. 

Câu 22. Tìm hệ sô"của X 5 trong khai triển p[x) = (l + *) + 2(l + *) 2 + ... + 8(l + *) 8 . 

A. 630. B. 635. c. 636. D. 637. 

Lời giải. Các biểu thức (1 + *), (l + *) 2 ,---,(l + *) 4 không chứa sô"hạng chứa X 5 . 

Hệ sô" của sô" hạng chứa X 5 trong khai triển 5(1 + x) 5 là 5C 5 5 . 

Hệ sô" của sô" hạng chứa X 5 trong khai triển 6(l + x) 6 là 6C Ó 5 . 

Hệ sô" của sô" hạng chứa * 5 trong khai triển 7(l + #) 7 là 7C 7 5 . 

Hệ sô" của sô" hạng chứa * 5 trong khai triển 8(l + #) 8 là 8Cg. 

Vậy hệ sô" của X 5 trong khai triển p(x) là 5C 5 5 + 6Cị + 7 Cj + 8Cg = 636 . Chọn c. 
Câu 23. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. c 2 ^cL+...+q„ = cr 1 +q; 2 +...+c 2 2 :. 

B. c° 2n +c l 2a +...+C”; 1 = c;: 1 +c;: 2 +...+C 2 ;. 
c. cị n +cị H +...+C”; 2 = c 2 ”„ +1 +c 2 ”„ +2 +...+C 2 ”. 

TA /o0 1 s~<\ 1 _|_>oM+l _ /"*«+1 1 /1/1+2 1 I f^2n 

°2« ' u 2« ' ••• ' L '2« — { *'2n ' u 2« ’ ... ị^2n • 

/lũ _ S~t2n 

^2« — t -"2« 

yOỈ >o2« —1 

'-'2« — ^2« 


Lời giải. Áp dụng công thức c k n — c n n k , ta có 


/ 1«-1 _/ 1«+1 

V2« — u 2« 

Cộng vế theo vế, ta được c° n +cị n + ... + C 2 T 1 = +C’^ 2 + ... + C 2 ”. Chọn B. 

c âu 24. Tính tổng 5 = c° n + c\ + c\ +... + C" n . 

A. s = 2” -1. B. s = 2". C.S = 2"-\ D. 5 = 2”+l. 

Lời giải. Khai triển nhị thức Niu-tơn của (l + *) ,! , ta có 

(1 + xỴ =c° n +c 1 n x + cy +-- + c:x". 





Cho * = l,tađược c„°+c^+c„ 2 + --- + c; =(1 + 1)” =2". Chọn B. 
câu 25. Tính tổng 5 = c° ĩn + cị„+cl+...+ c 2 ;. 

A. s = 2 ĩn . B. 5 = 2 2 " -1. c. s = 2". D. 5 = 2 2 " + 1. 

Lời giải. Khai triển nhị thức Niu-tơn của (l + X) 2 ", ta có 

(1+*) = c 2 °„+cL*+ cL ỵ2 +—+ c 2 ”x 2 " ■ 

Cho X = 1, ta được C 2 °„ + c\ n + cị n + ■ • ■ + cị n n = (1 +1) 2 " = 2 2 ". Chọn A. 

Câu 26. Tìm sô"nguyên dương n thỏa mãn cị n+1 + C 2n+1 + ... + C 2)I+1 = 2 20 —1. 

A. « = 8. B. n = 9. c. « = 10. D. « = 11. 

Lời giải. Ta có (1+1) 2 ” +1 =c°~+c‘„ +1 +...+C 2 ;:). (1) 

Toi r A rỹ — c 2n+ì ■ =zC. 2n • c 2 = c 2n ~ l • • c n = r”+\ (7\ 

Từ (1) và (2), suy ra c° 2n+l +cị n+l +... + c; n+í = ^-2- 

^ cịn+i +- + CL +1 = 2 2 ” -1 <í=> 2 20 -1 = 2 2 ” -1n = 10 . 


Vậy « = 10 thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn c. 

Câu 27. Tìm sô"nguyên dương « thỏa mãn cị n+ỉ + C 2n+1 + ... + ^”+1 = 1024 . 
A. « = 5. B. «= 9. c. « = 10. D. « = 4. 

Lời giải. Xét khai triển (* +1) 2 ” 11 = C 2n+1 x 2 " +l + cị n+1 x 2n + ... + cịlll. 

Cho * = 1, ta được 2 2 ” +1 = C° 2n+l + cị n+l +...+ c£ỉ . (l) 

Cho * = -1, ta được 0 = -C 2 °„ +1 +C 2 1 „ +1 -... + C 2 2 ;+ 1 . (2) 


Cộng (l) và (2) vế theo vế, ta được 

2 2n+1 = 2(c‘„ +1 +cl +l + ... + C 2 :i 1 )2 2 ” +1 = 2.1024 n = 5. Chọn A. 

Câu 28. Tính tổng 5 = c° + 3 c\ + 3 2 c 3 +... + 3*c;. 

A. s = 3”. B.s = 2 n . c. 5 = 3.2”. D. 5 = 4”. 

Lời giải. Khai triển nhị thức Niu-tơn của (1 + *)”, ta có 

(1 + xỴ = c° n + c\x + cy + • • • + c n n x n . 

Cho ^ = 3, ta được c°+ 3C‘+3 2 c„ 3 +... + 3”C; = (1 + 3)” = 4”. Chọn D. 

Câu 29. Khai triển đa thức p(x) = (1 + 2*) 12 = a 0 + a l x + ... + a u x u . Tìm hệ sô" a k 
(0 < k < 12) lớn nhất trong khai triển trên. 

A. ơ n 2\ B. C 12 2 9 . c. c“2 10 . D. l + c',2 8 . 

Lời giải. Khai triển nhị thức Niu-tơn của (1 + 2*) 12 , ta có 

(1 + 2 v) 12 = Ễ cf 2 ( 2 ^f = Ễ cf 2 2 V. 

Suy ra tj ( = c ,2 2 k . 


Hệ sô" a k lớn nhất khi 


a k — a k+\ 
a k — a k~\ 




2 C 12 > 2 


k+\ s~ r£ + l 
U 12 


2*c* >2 k ~ x c\~ x 


<í=> 


1 


> 


12-£ _ £ + l _ 23 26 

2 > 1 3 3 

k - 12 —^ + 1 











ồ<k<\2 


Ắ:eN 


■k = 8 . Vậy hệ sô" lớn nhất là a s = cf 2 2 8 . Chọn A. 


12 
3 3 


10 


Câu 30. Khai triển đa thức p[x) — 
a k (0 < k < 10) lớn nhất trong khai triển trên. 


= a ữ + a ỉ x-\- ...-\-a 9 x 9 +a lữ x ìữ . Tìm hệ sô" 


1+ 3 10 C 10- 310 Qc 


Lời giải. Khai triển nhị thức Niu-tơn của 


2 6 

c z r 6 

310 ^10- 


D. —-Cl. 

- ư * 310 u 10- 


1,2 

3 3 


10 


, ta có 


12 
-T + -TX 

3 3 


10 


= p: 

k=0 


\ỈO-k 


2 

—X 

3 


\* 


10 

=êcío 

k=0 


1 2 ^ 

3 


* 


T 

10-Ẩ? 

'2Ì* 

,3. 


.3, 


Suy ra a* = C l0 
Giả sử a k là hệ sô" lớn nhất, khi đó 


a k — a k+\ 


1 a k — Ổ £-1 




c 


\ 10 -£ 2 


10 


c 


10 


\io-£ 2 


— ^10 


£+1 


— Qo 


-1 


io-(£+i) ^2^+! 


ÌO-(Ă-I) 2 ' k ~ l 




& > 


& < 


19 

3 . 04*410 > jfe= 7 . 

22 3 3 


£eN 


Vậy hệ sô" lớn nhất là a n — 


ặõCỈo • Chọn B. 









































o Bài 04_ 

BIẾN CÔ & XÁC SUẤT CỦA BIÊN CÔ 

I - Biến cố 

1. Phép thử và không gian mẫu 

Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử ) là một thí nghiệm hay một hành động mà: 

• Kết quả của nó không đoán trước được. 

• Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó. 

Tập hợp mọi kết quả của một phép thử T được gọi là không gian mẫu của T và được kí 
hiệu là Í2 Sô" phần tử của không gian mẫu được kí hiệu là n (p) hay |f2|. 

2. Biến cô 

Biến cô" A liên quan đến phép thử T là biến cô" mà việc xảy ra hay không xảy ra của A 
tùy thuộc vào kết quả của T. 

Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho A. 
Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu là ft A . 

II - Xác suất 

Giả sử phép thử T có không gian mẫu Q là một tập hữu hạn và các kết quả của T là 
đồng khả năng. Nếu A là một biến cô" liên quan với phép thử T và Vt A là một tập hợp 

các kết quả thuận lợi cho A thì xác suất của A là một sô", kí hiệu là P(A ), được xác 
định bởi công thức 



Từ định nghĩa, suy ra 0 < P(A) < 1, p(íĩ) = 1, p(0) = 0. 


CAU HOI TRAC NGHIẸM 

_ • _ 


Câu 1. Gieo một đồng tiền cân đõĩ và đồng chất bôn lần. Xác suất để cả bôn lần xuất 
hiện mặt sấp là? 

A. -ị. B. A c. A D. -ị. 

16 16 16 16 

Lời giải. Sô"phần tử của không gian mẫu là |fì| = 2.2.22 = 16. 

Gọi A là biến cô"" cả bô"n lần gieo xuất hiện mặt sấp"- *\íl A \ = 1. 

Vậy xác suất cần tính P(A) = . Chọn c. 

Câu 2. Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu 
chấm là? 

A. 1§. B. 21. c. * D. A. 

36 36 36 36 

Lời giải. Sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 6.6 = 36. 












Gọi A là biến cô" " ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm". Để tìm sô" phần tử của 
biến cô" A , ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" đốĩ A là " Không xuất hiện mặt sáu 


chấm" 


^4 


= 5.5 = 25->1^1 = 36-25 = 11. 


Vậy xác suất cần tính P(A) = . Chọn B. 

Câu 3. Gieo một con xúc xắc cân đốĩ đồng chất 2 lần. Tính xác suất để biến cô" có tổng 
hai mặt bằng 8. 


A. I. 

6 


B. 


36 


C.Ỉ. 

9 


D. h 

2 


Lời giải. Số*phần tử của không gian mẫu là |fỉ| = 6.6 = 36. 

Gọi A là biến cô*" Sô* chấm trên mặt hai lần gieo có tổng bằng 8 ". 

Gọi sô* chấm trên mặt khi gieo lần một là X, sô* chấm trên mặt khi gieo lần hai là y. 

1<X<6 

ỉ<y <6 =>■ (x\y) = {(2;6), (3;5), (4;4), (6;2), (5;3), (4; 4)}. 
x + ỵ = 8 

Khi đó sô" kết quả thuận lợi của biến cô" là Ịíì^1 = 6. 


Theo bài ra, ta có 


Vậy xác suất cần tính P(Ẩ) = —— = —. Chọn A. 

u 36 6 v 

Câu 4. Gieo một con xúc xắc cân đốĩ đồng chất 2 lần, tính xác suất để biến cô" có tích 
2 lần sô" chấm khi gieo xúc xắc là một sô" chẵn. 

A. 0,25. B. 0,5. c. 0,75. D. 0,85. 

Lời giải. Sô" phần tử của không gian mẫu là \íì\ = 6.6 = 36. 

Gọi A là biến cô" " Tích hai lần sô" chấm khi gieo xúc xắc là một sô" chẵn". Ta xét các 
trường hợp: 

THI. Gieo lần một, sô" chấm xuất hiện trên mặt là sô" lẻ thì khi gieo lần hai, sô" chấm 
xuất hiện phải là sô" chẵn. Khi đó có 3.3 = 9 cách gieo. 

TH2. Gieo lần một, sô" chấm xuất hiện trên mặt là sô" chẵn thì có hai trường hợp xảy 
ra là sô" chấm xuất hiện trên mặt khi gieo lần hai là sô" lẻ hoặc sô" chẵn. Khi đó có 
3.3 + 3.3 = 18 cách gieo. 

Suy ra sô" kết quả thuận lợi cho biến cô" là \íì A \ = 9 +18 = 27. 


27 

Vậy xác suất cần tìm tính P(À) = = 0,75. Chọn c. 

36 

Câu 5. Gieo ba con súc sắc. Xác suất để sô" chấm xuất hiện trên ba con súc sắc như 
nhau là? 

A. B. c. -ậ-. D. 

216 216 216 216 

Lời giải. Sô"phần tử của không gian mẫu là |í}| = 6.6.6 = 36. 

Gọi A là biến cô" " Sô" chấm xuất hiện trên ba con súc sắc như nhau". Ta có các 
trường hợp thuận lợi cho biến cô" A là (l;l;l), (2;2;2), (3;3;3), ••• ,(6;6;6). 

Suy ra Ịíì^l = 6. 


Vậy xác suất cần tính P(À] = -. Chọn c. 

v ’ 216 v 












Câu 6 . Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính xác 
suất để trong 4 ngưòi được chọn có ít nhất 3 nữ. 


A. 


70 

143' 


B. 


73 

143' 


c. * 

143 


D. 


87 

143' 


Lời giải. Không gian mẫu là chọn tùy ý 4 người từ 13 người. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = Cj 4 3 = 715. 


Gọi A là biến cô" " 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ". Ta có hai trường hợp thuận lợi 
cho biến cô" A như sau: 

• THI: Chọn 3 nữ và 1 nam, có cịcị cách. 

• TH2: Chọn cả 4 nữ, có Cg 4 cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là 1^1 = cịcị +Cg 4 = 350. 

Vậy xác suất cần tính P{A) = \-rẬ = 777^7 = 7^777 . Chọn A. 

v 7 |íỉ| 715 143 

Câu 7. Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 
viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ màu và sô" bi đỏ bằng sô" 
bi vàng. 

A. B. 21. c. 4-. D. 21. 

408 408 102 136 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp chứa 18 viên 
bi. Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = cị g = 8568 . 


Gọi A là biến cô" " 5 viên bi được chọn có đủ màu và sô" bi đỏ bằng sô" bi vàng". Ta có 
các trường hợp thuận lợi cho biến cô" A là: 

• THI: Chọn 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 3 bi xanh nên có Cg.C7.C5 cách. 

• TH2: Chọn 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh nên có Cg.C7.C5 cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là \fl A \ = Cg.C 7 .C 5 +Cg .C 7 2 .C 5 1 = 1995 . 

Vậy xác suất cần tính P[Ẩ) = -777- = 77T777 = -777-. Chọn B. 

v J |íỉ| 8568 408 

Câu 8 . Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ 
hộp 4 viên bị, tính xác suất để 4 viên bi được chọn có sô" bi đỏ lớn hơn sô" bi vàng và 
nhất thiết phải có mặt bi xanh. 

A. B. ỉ- c. D. 1 

12 3 33 2 


Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp chứa 12 viên 
bi. Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íì| = c 4 2 = 495 . 


Gọi A là biến cô" ” 4 viên bi được chọn có sô" bi đỏ lớn hơn sô" bi vàng và nhất thiết 
phải có mặt bi xanh ”. Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cô" A là: 

• THI: Chọn 1 bi đỏ và 3 bi xanh nên có C 5 .C 4 cách. 

• TH2: Chọn 2 bi đỏ và 2 bi xanh nên có c\c\ cách. 

• TH3: Chọn 3 bi đỏ và 1 bi xanh nên có C 5 3 .C 4 cách. 

• TH4: Chọn 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh nên có C5C3C] cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là Ịíì^ I = C 5 .cị + C 5 2 C 4 + cị .c\ + c\c\c\ = 240 . 
















Vậy xác suất cần tính P(Ẩ) = 


ALạíư. ChọnC. 
|íỉ| 495 33 


Câu 9. Có 3 bó hoa. Bó thứ nhất có 8 hoa hồng, bó thứ hai có 7 bông hoa ly, bó thứ ba 
có 6 bông hoa huệ. Chọn ngẫu nhiên 7 hoa từ ba bó hoa trên để cắm vào lọ hoa, tính 
xác suất để trong 7 hoa được chọn có sô" hoa hồng bằng sô" hoa ly. 


A. 


3851 


B. 


c. 


36 


D. 


994 


4845 71 71 4845 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 7 hoa từ ba bó hoa gồm 21 hoa. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là \íì\ = c\ x = 116280 . 

Gọi A là biến cô" " 7 hoa được chọn có sô" hoa hồng bằng sô" hoa ly". Ta có các trường 
hợp thuận lợi cho biến cô" A là: 

• THI: Chọn 1 hoa hồng, 1 hoa ly và 5 hoa huệ nên có c\.c).c\ cách. 

• TH2: Chọn 2 hoa hồng, 2 hoa ly và 3 hoa huệ nên có cị.c^.cị cách. 

• TH3: Chọn 3 hoa hồng, 3 hoa ly và 1 hoa huệ nên có cị.c^.cl cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \tì A \ = cị.c).cl + c\ .Cj .cị +Cl.Cj.Cị = 23856 . 

23856 994 


Vậy xác suất cần tính P{Ầ) = 




. Chọn D. 


|fi| 116280 4845 

Câu 10. Có 13 học sinh của một trường THPT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong 
đó khối 12 có 8 học sinh nam và 3 học sinh nữ, khôi 11 có 2 học sinh nam. Chọn 
ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ để trao thưởng, tính xác suất để 3 học sinh được chọn 
có cả nam và nữ đồng thòi có cả khôi 11 và khối 12 . 


A. 


57 


B. 


24 


c. 


27 


D. 


229 


286 143 143 286 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ 13 học sinh. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = C X3 = 286 . 

Gọi A là biến cô" " 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ đồng thời có cả khổĩ 11 và 
khối 12 Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cô" A là: 

• THI: Chọn 1 học sinh khối 11; 1 học sinh nam khôi 12 và 1 học sinh nữ khối 12 nên 
có cịcịcị = 48 cách. 

• TH2: Chọn 1 học sinh khôi 11; 2 học sinh nữ khối 12 có C 2 C 3 = 6 cách. 

• TH3: Chọn 2 học sinh khối 11; 1 học sinh nữ khôi 12 có C 2 C 3 = 3 cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là 1 ^ 4 1 = 48 + 6 + 3 = 57 . 

pA 


Vậy xác suất cần tính P(A) = LI = Chọn A. 

1 ; íì 286 v 


Câu 11. Một chiếc hộp đựng 7 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đen, 5 viên bi màu đỏ, 
4 viên bi màu trắng. Chọn ngẫu nhiên ra 4 viên bi, tính xác suất để lấy được ít nhất 2 
viên bi cùng màu. 


A. 


2808 


B. 


185 


c. 


24 


D. 


4507 


7315 209 209 7315 

Lời giải. Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ 22 viên bi đã cho. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |f2| = cị 2 = 7315. 



















Gọi A là biến cô" ” Lấy được 4 viên bi trong đó có ít nhất hai viên bi cùng màu". Để 
tìm sô" phần tử của A , ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" A , với biến cô" A là lấy được 4 
viên bi trong đó không có hai viên bi nào cùng màu. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là |ílJ = c\c\c\c\ = 840. 


Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là Ịíĩ^ I = |íĩ| — = 6475. 


Vậy xác suất cần tính P(Ả) = 


pA 


6475 185 


. Chọn B. 


|íì| 7315 209 

Câu 12. Một hộp đựng 8 quả cầu trắng, 12 quả cầu đen. Lần thứ nhất lấy ngẫu nhiên 
1 quả cầu trong hộp, lần thứ hai lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong các quả cầu còn lại. 
Tính xác suất để kết quả của hai lần lấy được 2 quả cầu cùng màu. 


A. M. 
95 


B. « 

95 


c. 

95 


D. 

95 


Lời giải. Không gian mẫu là lấy 2 quả cầu trong hộp một cách lần lượt ngẫu nhiên. 
Suy ra sô"phần tử của không gian mẫu là |íí| = Cị 0 .CỊ 9 . 


Gọi A biến cô" ” 2 quả cầu được lấy cùng màu". Ta có các trường hợp thuận lợi cho 
biến cô" A như sau: 

• THI: Lần thứ nhất lấy quả màu trắng và lần thứ hai cũng màu trắng. 

Do đó trường hợp này có cị.c) cách. 


• TH2: Lần thứ nhất lấy quả màu đen và lần thứ hai cũng màu đen. 

Do đó trường hợp này có c\ 2 .c\ x cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = cị.c) + c\ 2 .c l n . 

Vậy xác suất cần tính P(A) = 77 ^- = +C\ 2 'C\\ _ Chọn c. 

1 ; M cị 0 .cl 9 95 

Câu 13. Một hộp chứa 12 viên bi kích thước như nhau, trong đó có 5 viên bi màu 
xanh được đánh sô" từ 1 đến 5; có 4 viên bi màu đỏ được đánh sô" từ 1 đến 4 và 3 viên 
bi màu vàng được đánh sô" từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp, tính xác suất 
để 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác sô". 

A. * " B. lị c. !?. D. 

33 33 66 66 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" sách lấy tùy ý 2 viên từ hộp chứa 12 viên bi. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = c\ 2 = 66 . 

Gọi A là biến cô" " 2 viên bi được lấy vừa khác màu vừa khác sô"’’. 

• Sô" cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi xanh và 1 bi đỏ là 4.4 = 16 cách (do sô" bi đỏ ít hơn 

nên ta lấy trước, có 4 cách lấy bi đỏ. Tiếp tục lấy bi xanh nhưng không lấy viên trùng 

với sô" của bi đỏ nên có 4 cách lấy bi xanh). 

• Sô" cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi xanh và 1 bi vàng là 3.4 = 12 cách. 

• Sô" cách lấy 2 viên bi gồm: 1 bi đỏ và 1 bi vàng là 3.3 = 9 cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là \íì A \ = 16 +12 + 9 = 37 . 

|f) I 37 

Vậy xác suất cần tính P(A) = 77 ^ = — 7 . Chọn D. 

v J |n| 66 v 

Câu 14. Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 
6 viên bi từ hộp, tính xác suất để 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu. 











A. ™ B. ™ c. ±. D. 

1001 1001 21 21 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp chứa 14 viên 

bi. Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íl| = cf 4 = 3003 . 

Gọi A là biến cô" " 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu". Để tìm sô" phần tử của biến 
cô" A ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" A tức là 6 viên bi lấy ra không có đủ ba màu 
như sau: 


• THI: Chọn 6 viên bi chỉ có một màu (chỉ chọn được màu vàng). 
Do đó trường hợp này có cị = 1 cách. 


• TH2: Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và đỏ, có Cg cách. 
Chọn 6 viên bi có đúng hai màu đỏ và vàng, có (?£ —C\ cách. 


Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và vàng, có Cg —Cị cách. 
Do đó trường hợp này có Cg 6 + (c^ — ) + ịCg — cị ) = 572 cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là |íĩ-| = 1 + 572 = 573 . 


Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là |fì^ I = |íĩ| — Q- = 3003 — 573 = 2430 . 


Vậy xác suất cần tính P(A) = 


|fi 


^|_ 2430 _ 810 
|íĩ| 3003 “ 1001 


. Chọn A. 


Câu 15. Trong một hộp có 50 viên bi được đánh sô" từ 1 đến 50. Chọn ngẫu nhiên 3 
viên bi trong hộp, tính xác suất để tổng ba sô" trên 3 viên bi được chọn là một sô" chia 
hết cho 3. 

A 816 _ 409 „ 289 _ 936 

A. TTTT B. . c. Trrr D. Trrr. 

1225 1225 1225 1225 


Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp chứa 50 viên 
bi. Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íí| = C 5 3 0 = 19600 . 


Gọi A là biến cô" ” 3 viên bi được chọn là một sô" chia hết cho 3 ". Trong 50 viên bi 
được chia thành ba loại gồm: 16 viên bi có sô" chia hết cho 3; 17 viên bi có sô" chia cho 3 
dư 1 và 17 viên bi còn lại có sô" chia cho 3 dư 2. Đổ tìm sô" kết quả thuận lợi cho biến 
cô" A , ta xét các trường hợp 

• THI: 3 viên bi được chọn cùng một loại, có (cf 6 +C 1 3 7 + C 17 Ì cách. 


• TH2: 3 viên bi được chọn có mỗi viên mỗi loại, có CỊ 6 .CỊ 7 .CỊ 7 cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = (cỊ ố +cị 7 + cl 7 ^ + c\ ố .c\ 7 .c\ 7 = 6544 . 


Vậy xác suất cần tính P{A) = 


la 


6544 409 


. Chọn B. 


|fi| 19600 1225 

Câu 16. Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}. Gọi s là tập hợp các sô" có 3 chữ sô" khác 

nhau được lập thành từ các chữ sô" của tập A . Chọn ngẫu nhiên một sô" từ s , tính xác 
suất để sô" được chọn có chữ sô" cuối gấp đôi chữ sô" đầu. 


A. 1. 

5 


B. §. 

25 


C.4 

25 


Lời giải. Gọi sô" cần tìm của tập s có dạng abc . Trong đó 


D. |. 

5 

a,b,c £ A 
a^O 

a^b\b^ c\c 

















Khi đó 

• Sô" cách chọn chữ sô" ổ có 5 cách chọn vì a ^ 0 . 

• Sô" cách chọn chữ sô" b có 5 cách chọn vì b ^ a . 

• Sô" cách chọn chữ sô" c có 4 cách chọn vì c^a và c^b . 

Do đó tập s có 5.5.4 = 100 phần tử. 

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 sô" từ tập s . 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = c \ 00 = 100. 

Gọi X là biến cô" " Sô" được chọn có chữ sô" cuôĩ gấp đôi chữ sô" đầu". Khi đó ta có các 
bộ sô" là \b2 hoặc 2M thỏa mãn biến cô" X và cứ mỗi bộ thì b có 4 cách chọn nên có 
tất cả 8 sô" thỏa yêu cầu. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" X là \tì x 1 = 8. 

|f) I 0 2 

Vậy xác suất cần tính p[x) = -rzr = “4- = Chọn c. 

v J |fi| 100 25 

Câu 17. Cho tập hợp A = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} . Gọi s là tập hợp các sô" tự nhiên có 4 

chữ sô" đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ sô" của tập A . Chọn ngẫu nhiên 
một sô" từ s , tính xác suất để sô" được chọn mà trong mỗi sô" luôn luôn có mặt hai chữ 
sô" chẵn và hai chữ sô" lẻ. 

A. 1 B. 4 c. 4 D. 4 

5 35 35 35 

Lời giải. Sô" phần tử của tập s là A 7 4 = 840. 

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 sô" từ tập s . 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íl| = Cg 40 = 840. 

Gọi X là biến cô" " Sô" được chọn luôn luôn có mặt hai chữ sô" chẵn và hai chữ sô" lẻ". 

• Sô" cách chọn hai chữ sô" chẵn từ bô"n chữ sô" 2; 4; 6; 8 là c\ = 6 cách. 

• Sô" cách chọn hai chữ sô" lẻ từ ba chữ sô" 3; 5; 7 là c\ = 3 cách. 

• Từ bô"n chữ sô" được chọn ta lập sô" có bô"n chữ sô" khác nhau, sô" cách lập tương ứng 
với một hoán vị của 4 phần tử nên có 4! cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" X là \£l x \ = c\.cị. 4! = 432. 

Vậy xác suất cần tính p[x) = = = Chọn D. 

v ' |Í2| 840 35 

Câu 18. Gọi s là tập hợp các sô" tự nhiên có 3 chữ sô" đôi một khác nhau được lập 
thành từ các chữ sô" 1; 2; 3; 4; 6. Chọn ngẫu nhiên một sô" từ s , tính xác xuất để sô" 
được chọn chia hết cho 3 . 

1 _ 3 2 _ 1 

A. A-. B. ị. c. 4 . D. 

10 5 5 15 

Lời giải. Sô" phần tử của s là A\ — 60 . 

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 sô" từ tập s . 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íl| = C\q = 60. 

Gọi A là biến cô" " Sô" được chọn chia hết cho 3 ". Từ 5 chữ sô" đã cho ta có 4 bộ gồm 
ba chữ sô" có tổng chia hết cho 3 là (1; 2; 3 ), (1; 2; 6), (2; 3; 4 ) và (2; 4; 6). Mỗi bộ ba 

chữ sô"này ta lập được 3! = 6 sô" thuộc tập hợp s . 







Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là \íì A 
Vậy xác suất cần tính P(Ấ) = 

Câu 19. Cho tập hợp A = {l; 2; 3; 4; 5} 


Pa\ 24 
|íĩ| 60 


= 6.4 = 24. 

= ị. Chọn c. 

5 

. Gọi s là tập hợp tất cả các sô" tự nhiên có ít 


nhất 3 chữ sô", các chữ sô" đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ sô" thuộc tập 
A . Chọn ngẫu nhiên một sô" từ s , tính xác xuất để sô" được chọn có tổng các chữ sô" 
bằng 10. 






Lời giải. Ta tính sô" phần tử thuộc tập s như sau: 

• Sô" các sô" thuộc s có 3 chữ sô" là Áị . 

• Sô" các sô" thuộc s có 4 chữ sô" là Aị . 

• Sô" các sô" thuộc s có 5 chữ sô" là A \. 

Suy ra sô" phần tử của tập s là A] + A\ + A\ = 300 . 

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 sô" từ tập s . 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íl| = c\ m = 300. 

Gọi X là biến cô" " Sô" được chọn có tổng các chữ sô" bằng 10 ". Các tập con của A có 
tổng sô" phần tử bằng 10 là A l = {l; 2; 3; 4} , A 2 = {2; 3; 5} , A 3 = {1; 4; 5} . 


• Từ A 1 lập được các sô" thuộc s là 4!. 

• Từ A 2 lập được các sô" thuộc s là 3!. 

• Từ A 3 lập được các sô" thuộc s là 3!. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" X là |íì x I = 4!+ 3!+ 3! = 36. 

Vậy xác suất cần tính p(x) = = = Chọn B. 

v J |íỉ| 300 25 

Câu 20. Một hộp đựng 10 chiếc thẻ được đánh sô" từ 0 đến 9 . Lấy ngẫu nhiên ra 3 
chiếc thẻ, tính xác suất để 3 chữ sô" trên 3 chiếc thẻ được lấy ra có thể ghép thành 
một sô" chia hết cho 5 . 

A. B. 2-. c. ị. D. 

15 15 5 5 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách lấy ngẫu nhiên 3 chiếc thẻ từ 10 chiếc thẻ. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = cị Ị,. 

Gọi A là biến cô" " 3 chữ sô" trên 3 chiếc thẻ được lấy ra có thể ghép thành một sô" 
chia hết cho 5 ". Để cho biến cô" A xảy ra thì trong 3 thẻ lấy được phải có thẻ mang 
chữ sô" 0 hoặc chữ sô" 5 . Ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" A , tức 3 thẻ lấy ra không 
có thẻ mang chữ sô" 0 và cũng không có thẻ mang chữ sô" 5 là cị cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là I = Cj 3 0 — cị . 

Vậy xác suất cần tính P(A) = - 7 ^ = ^ 1Q . Chọn A. 

1 ; M Cỉ 0 15 







Câu 21. Có 20 tấm thẻ được đánh sô" từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra 8 tấm thẻ, 

tính xác suất để có 3 tấm thẻ mang sô" lẻ, 5 tấm thẻ mang sô" chẵn trong đó chỉ có 

đúng 1 tấm thẻ mang sô" chia hết cho 10 . 

. 560 „4 „11 _ 3639 

A. -TTTT- B. -L c. D. 

4199 15 15 4199 

Lời giải. Không gian mẫu là cách chọn 8 tấm thể trong 20 tấm thẻ. 

Suy ra sô" phần tử của không mẫu là |íl| = c 8 0 . 

Gọi A là biến cô" " 3 tấm thẻ mang sô" lẻ, 5 tấm thẻ mang sô" chẵn trong đó chỉ có 
đúng 1 tấm thẻ mang sô" chia hết cho 10 ". Đổ tìm sô" phần tử của A ta làm như sau: 

• Đầu tiên chọn 3 tấm thẻ trong 10 tấm thẻ mang sô" lẻ, có cị 0 cách. 

• Tiếp theo chọn 4 tấm thẻ trong 8 tấm thẻ mang sô" chẵn (không chia hết cho 10), 
có Cg 4 cách. 

• Sau cùng ta chọn 1 trong 2 tấm thẻ mang sô" chia hết cho 10, có c\ cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là 1^1 = CỊ ữ .Cị.C \. 

cl.ct.cị 560 , 

Vậy xác suất cần tính P(A) = = 10 ~ 8 —- = • Chọn A. 

v ; |íĩ| c 8 0 4199 v 

Câu 22. Gọi s là tập hợp các sô" tự nhiên có hai chữ sô". Chọn ngẫu nhiên đồng thời 
hai sô" từ tập hợp s . Tính xác suất để hai sô" được chọn có chữ sô" hàng đơn vị giông 
nhau. 

A. -ệ-. B. |ỉ. c. D. 1^. 

89 89 89 89 

Lời giải. Sô" phần tử của tập s là 9.10 = 90. 

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 2 sô" từ tập s . 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = Cg 0 = 4005 . 


Gọi X là biến cô" " Sô" được chọn có chữ sô" hàng đơn vị giông nhau". Ta mô tả không 
gian của biến cô" X nhưu sau: 

• Có 10 cách chọn chữ sô"hàng đơn vị (chọn từ các chữ sô" {0; 1; 2; 3;...; 9}). 

• Có Cg cách chọn hai chữ sô"hàng chục (chọn từ các chữ sô" {l; 2; 3;...; 9}). 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" X là \íì x \ = 10 .Cg = 360 . 


Vậy xác suất cần tính p(x) = 


|nJ 360 8 , 

= Chọn A. 

Í1 4005 89 


Câu 23. Gọi s là tập hợp các sô" tự nhiên gồm 9 chữ sô" khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 
một sô" từ s , tính xác suất để chọn được một sô" gồm 4 chữ sô" lẻ và chữ sô" 0 luôn 
đứng giữa hai chữ sô"lẻ (hai sô" hai bên chữ sô" 0 là sô" lẻ). 





Lời giải. Sô" phần tử của tập s là 9.Ag . 

Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 1 sô" từ tập s . 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íí| = 9.Ag . 










Gọi X là biến cô" " Sô" được chọn gồm 4 chữ sô" lẻ và chữ sô" 0 luôn đứng giữa hai chữ 
sô" lẻ". Do sô" 0 luôn đứng giữa 2 sô" lẻ nên sô" 0 không đứng ỏ vị trí đầu tiên và vị trí 
cuôĩ cùng. Ta có các khả năng 

• Chọn 1 trong 7 vị trí để xếp sô" 0 , có c) cách. 

• Chọn 2 trong 5 sô"lẻ và xếp vào 2 vị trí cạnh sô" 0 vừa xếp, có 4 cách. 

• Chọn 2 sô" lẻ trong 3 sô" lẻ còn lại và chọn 4 sô" chẵn từ {2; 4; 6 ; 8 } sau đó xếp 6 
sô"này vào 6 vị trí trông còn lại có C 3 .C 4 . 6 ! cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" X là \íì x \ = c) .4 .cị.c\ .6!. 

|Q 1 À 2 c 1 r 4 6í s 

Vậy xác suất cần tính p(x) = -^- = — ^ — - = —. Chọn B. 

v ' |Í 2 | 9.4 54 v 

Câu 24. Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 9 đội bóng tham dự, trong đó có 6 đội 
nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bô"c thăm ngẫu nhiên để chia 
thành 3 bảng A , B, c và mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt 
Nam ở 3 bảng khác nhau. 

3 „19 9 „53 

A. 4 B. 77- c. 777 D. 77 

56 28 28 56 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chia tùy ý 9 đội thành 3 bảng. 

Suy ra sô"phần tử của không gian mẫu là ịoị = cị.cị.cị . 


Gọi X là biến cô"" 3 đội bóng của Việt Nam ỏ 3 bảng khác nhau". 

• Bước 1. Xếp 3 đội Việt Nam ỏ 3 bảng khác nhau nên có 3! cách. 

• Bước 2. Xếp 6 đội còn lại vào 3 bảng A , B, c này có Cg.C4.C2 cách. 
Suy ra sô" phần tử của biến cô" X là \fl x \ = 3 ! £\ £\ £\ . 

V( V \ l n *l 3 LCj.C 4 .C 2 540 9 _ 

Vậy xác suât cân tính p (X) = 1 7 -rr = z~r—r—r L = / ~ . Chọn c. 

v ' íĩ cị.cị.cl 1680 28 


Câu 25. Trong giải cầu lông kỷ niệm ngày truyền thông học sinh sinh viên có 8 người 
tham gia trong đó có hai bạn Việt và Nam. Các vận động viên được chia làm hai bảng 
A và B , mỗi bảng gồm 4 người. Giả sử việc chia bảng thực hiện bằng cách bô"c thăm 
ngẫu nhiên, tính xác suất để cả 2 bạn Việt và Nam nằm chung 1 bảng đấu. 

A. ị. B. ị. c. ị. D. ị. 

7 7 7 7 


Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chia tùy ý 8 người thành 2 bảng. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là \£l\ = Cg .C4 . 


Gọi X là biến cô" " 2 bạn Việt và Nam nằm chung 1 bảng đấu". 

• Bước 1. Xếp 2 bạn Việt và Nam nằm chung 1 bảng đấu nên có C 2 cách. 


• Bước 2. Xếp 6 bạn còn lại vào 2 bảng A, B cho đủ mỗi bảng là 4 bạn thì có 
cị.cị cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" X là \íì x \ = c\.c 2 ố .cị . 

Vậy xác suất cần tính p(x) = = Jr 8 = -- • Chọn D. 

v ; \n\ cị.clct 7 v 

Câu 26. Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 12 mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 
15 câu dễ, 10 câu trung bình và 5 câu khó. Một đề thi được gọi là "Tốt" nếu trong đề 









thi có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thòi sô" câu dễ không ít hơn 2 . Lấy ngẫu 
nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi " Tốt". 
941 1 2 _ 4 _ 625 


A. 


B. |. 

5 


c. ị 

5 


D. 


1566 5 5 1566 

Lời giải. Sô" phần tử của không gian mẫu là \íì\ = cị ữ = 142506 . 

Gọi A là biến cô" " Đề thi lấy ra là một đề thi " Tô"t" ". 

Vì trong một đề thi "Tốt" có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời sô" câu dễ 
không ít hơn 2 nên ta có các trường hợp sau đây thuận lợi cho biến cô" A . 

• Đề thi gồm 3 câu dễ, 1 câu trung bình và 1 câu khó: có CỊ 5 C\ ữ C\ đề. 

• Đề thi gồm 2 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó: có CỊ 5 C\ ữ C\ đề. 

• Đề thi gồm 2 câu dễ, 1 câu trung bình và 2 câu khó: có CỊ 5 C\ ữ Cl đề. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là = Cf 5 Cl 0 Cị +CỊ 5 C\ ữ C\ +C? 5 CỊ 0 Cs = 56875 . 

. _1 D /.X_|^|_ 56875 625 __ 

Vậy xác suat cân tính P(A) = Vfr = ——— = —— . Chọn D. 

v J |fi| 142506 1566 

Câu 27. Trong một kỳ thi vấn đáp thí sinh A phải đứng trước ban giám khảo chọn 
ngẫu nhiên 3 phiếu câu hỏi từ một thùng phiếu gồm 50 phiếu câu hỏi, trong đó có 4 
cặp phiếu câu hỏi mà mỗi cặp phiếu có nội dung khác nhau từng đôi một và trong mỗi 
một cặp phiếu có nội dung giông nhau. Tính xác suất để thí sinh A chọn được 3 
phiếu câu hỏi có nội dung khác nhau. 


A.1 

4 


B. 


12 


c.ị 

7 


D. 


1213 


1225 7 1225 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn tùy ý 3 phiếu câu hỏi từ 50 phiếu câu hỏi. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là 1^1 = C 5 3 0 . 

Gọi X là biến cô" " Thí sinh A chọn được 3 phiếu câu hỏi khác nhau". 

Đổ tìm sô" phần tử của X ta tìm sô" phần tử của biến cô" X , lúc này cần chọn được 1 
cặp trong 4 cặp phiếu có câu hỏi giông nhau và chọn 1 phiếu trong 48 phiếu còn lại. 
Suy ra sô"phần tử của biến cô" X là |íĩ—I = cị.cị g. 


|o I |íí| —|íĩ- 

Vậy xác suất cần tính p[x) = = — 1 x 


s~ì\ s~ì 1 

c 50 ~ c 4- c 48 

cl 


1213 

1225 


. Chọn D. 


M M '■"50 

Câu 28. Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 có môn thi bắt buộc là môn Tiếng 
Anh. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với 4 phương án trả lời A, B, c, D . 
Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 0,1 điểm. 
Bạn Hoa vì học rất kém môn Tiếng Anh nên chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lòi. Tính 
xác xuất để bạn Hoa đạt được 4 điểm môn Tiếng Anh trong kỳ thi trên. 


A. 


ơ 3 0°-(3) 20 


B. 


4o°-(3) 20 


c. 


ơ 3 0°.(3) 


20 


D. 


4 3 0°.(3) 


20 


4 50 * 4 50 ■ 50 50 

Lời giải. Gọi * là sô" câu trả lời đúng, suy ra 50 — * là sô" câu trả lời sai. 

Ta có sô" điểm của Hoa là 0,2.* —0,1.(50-*)= 4 * = 30 . 

Do đó bạn Hoa trả lời đúng 30 câu và sai 20 câu. 

Không gian mẫu là sô" phương án trả lòi 50 câu hỏi mà bạn Hoa chọn ngẫu nhiên. 
Mỗi câu có 4 phương án trả lời nên có 4 50 khả năng. 


















Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 4 50 . 

Gọi X là biến cô" " Bạn Hoa trả lời đúng 30 câu và sai 20 câu". Vì mỗi câu đúng có 
1 phương án trả lời, mỗi câu sai có 3 phương án trả lời. Vì vậy có C 5 3 0 °.(3) 20 khả năng 


thuận lợi cho biến cô" X . 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" X là 


Vậy xác suất cần tính p(x) = 



|Í2 X | = C 5 3 0 °.(3) 20 


c 


\20 


• Í3Ì 

Chọn A. 

4 50 • 


Câu 29. Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên vào 9 ghê" 
thành một dãy. Tính xác suất để xếp được 3 học sinh lớp 12 xen kẽ giữa 6 học sinh 


lớp 11. 






Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách sắp xếp tất cả 9 học sinh vào một ghế dài. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 91. 


Gọi A là biến cô" "Xếp 3 học sinh lớp 12 xen kẽ giữa 6 học sinh lớp 11 ". Ta mô tả 
khả năng thuận lợi của biến cô" A như sau: 

• Đầu tiên xếp 6 học sinh lớp 11 thành một dãy, có 6! cách. 

• Sau đó xem 6 học sinh này như 6 vách ngăn nên có 7 vị trí để xếp 3 học sinh 
lớp 12 (gồm 5 vị trí giữa 6 học sinh và 2 vị trí hai đầu). Do đó có A.J cách xếp 3 học 


sinh lớp 12 . 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = 6Ĩ.Aj . 

|o I 5 1 5 

Vậy xác suất cần tính PÍA) = -TZT = '' 7 = Chọn A. 

v J |íỉ| 9! 12 v 

Câu 30. Đội tuyển học sinh giỏi của một trường THPT có 8 học sinh nam và 4 học 
sinh nữ. Trong buổi lễ trao phần thưởng, các học sinh trên được xếp thành một hàng 
ngang. Tính xác suất để khi xếp sao cho 2 học sinh nữ không đứng cạnh nhau. 

L™ c« D.iị. 

660 660 55 55 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách sắp xếp tất cả 12 học sinh thành một hàng 
ngang. Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 12!. 

Gọi A là biến cô" " xếp các học sinh trên thành một hàng ngang mà 2 học sinh nữ 
không đứng cạnh nhau". Ta mô tả khả năng thuận lợi của biến cô" A như sau: 

• Đầu tiên xếp 8 học sinh nam thành một hàng ngang, có 8 ! cách. 

• Sau đó xem 8 học sinh này như 8 vách ngăn nên có 9 vị trí để xếp 4 học sinh 
nữ thỏa yêu cầu bài toán (gồm 7 vị trí giữa 8 học sinh và 2 vị trí hai đầu). Do đó có 
Ag cách xếp 4 học sinh nữ. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = 8!.Ag . 

Vậy xác suất cần tính P(A) = yẠ = Chọn D. 

v ; |íỉ| 12! 55 

Câu 31. Có 3 bì thư giông nhau lần lượt được đánh sô" thứ tự từ 1 đến 3 và 3 con 
tem giông nhau lần lượt đánh sô" thứ tự từ 1 đến 3 . Dán 3 con tem đó vào 3 bì thư 











sao cho không có bì thư nào không có tem. Tính xác suất để lấy ra được 2 bì thư 
trong 3 bì thư trên sao cho mỗi bì thư đều có sô" thứ tự giống với sô" thứ tự con tem đã 
dán vào nó. 

A. f . B. 1 c. |. D. 1 

6 6 3 2 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách dán 3 con tem trên 3 bì thư, tức là hoán vị của 
3 con tem trên 3 bì thư. Suy ra sô"phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 3! = 6 . 

Gọi A là biến cô" ” 2 bì thư lấy ra có sô" thứ tự giông với sô" thứ tự con tem đã dán vào 
nó ”. Thê" thì bì thư còn lại cũng có sô" thứ tự giông với sô" thứ tự con tem đã dán vào 
nó. Trường hợp này có 1 cách duy nhất. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là |f2 J = 1. 

Vậy xác suất cần tính P(À) = TZT- = —. Chọn B. 

v J |íĩ| 6 v 

Câu 32. Trong thư viện có 12 quyển sách gồm 3 quyển Toán giông nhau, 3 quyển 
Lý giông nhau, 3 quyển Hóa giông nhau và 3 quyển Sinh giông nhau. Có bao nhiêu 
cách xếp thành một dãy sao cho 3 quyển sách thuộc cùng 1 môn không được xếp liền 
nhau? 

A. 16800. B. 1680. c. 140. D. 4200. 

Lời giải. Xếp 3 cuôh sách Toán kề nhau. Xem 3 cuôh sách Toán là 3 vách ngăn, giữa 
3 cuô"n sách Toán có 2 vị trí trông và thêm hai vị trí hai đầu, tổng cộng có 4 vị trí 
trông. 

Bước 1. Chọn 3 vị trí trông trong 4 vị trí để xếp 3 cuô"n Lý, có c\ cách. 

Bước 2. Giữa 6 cuô"n Lý và Toán có 5 vị trí trông và thêm 2 vị trí hai đầu, tổng cộng 
có 7 vị trí trông. Chọn 3 vị trí trong 7 vị trí trông để xếp 3 cuô"n Hóa, có Cj cách. 

Bước 3. Giữa 9 cuô"n sách Toán, Lý và Hóa đã xếp có 8 vị trí trông và thêm 2 vị trí 
hai đầu, tổng cộng có 10 vị trí trông. Chọn 3 vị trí trong 10 vị trí trông để xếp 3 cuốn 
Sinh, có CỊ ữ cách. Vậy theo quy tắc nhân có C 4 .C 7 .Cio = 16800 cách. Chọn A. 

Câu 33. Xếp 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ vào một bàn tròn 10 ghê". Tính xác 
suất để không có hai học sinh nữ ngồi cạnh nhau. 

, 37 „ 5 5 _ 1 

A. 44- B. "4r- c. -4-. D. 4 

42 42 1008 6 

Lời giải. Cô" định 1 vị trí cho một học sinh nam (hoặc nữ), đánh dấu các ghê" còn lại 
từ 1 đến 9. 

Không gian mẫu là hoán vị 9 học sinh (còn lại không cô" định) trên 9 ghê" đánh dấu. 
Suy ra sô"phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 9!. 

Gọi A là biến cô" " không có hai học sinh nữ ngồi cạnh nhau ". Ta mô tả khả năng 
thuận lợi của biến cô" A như sau: 

• Đầu tiên ta cô" định 1 học sinh nam, 5 học sinh nam còn lại có 5! cách xếp. 

• Ta xem 6 học sinh nam như 6 vách ngăn trên vòng tròn, thê" thì sẽ tạo ra 6 ô 

trông để ta xếp 4 học sinh nữ vào (mỗi ô trông chỉ được xếp 1 học sinh nữ). Do đó có 
Aị cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là \íì A \ = 5 LA* . 




Vậy xác suất cần tính P[À) = = -4r- Chọn B. 

v J |íỉ| 9! 42 v 

Câu 34 . Có 4 hành khách bước lên một đoàn tàu gồm 4 toa. Mỗi hành khách độc lập 
với nhau và chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 
người, 2 toa còn lại không có ai. 

3 _ 3 13 _ 1 

A. 4 B. -ị. c. 44 D. 4 

4 16 16 4 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách sắp xếp 4 hành khách lên 4 toa tàu. Vì mỗi 
hành khách có 4 cách chọn toa nên có 4 4 cách xếp. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |í2| = 4 4 . 

Gọi A là biến cô" " 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người, 2 toa còn lại không có ai". Đổ tìm 
sô" phần tử của A , ta chia làm hai giai đoạn như sau: 

• Giai đoạn thứ nhất. Chọn 3 hành khách trong 4 hành khách, chọn 1 toa trong 4 
toa và xếp lên toa đó 3 hành khách vừa chọn. Suy ra có c\.c\ cách. 

• Giai đoạn thứ hai. Chọn 1 toa trong 3 toa còn lại và xếp lên toa đó 1 một hành 
khách còn lại. Suy ra có c\ cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là |íĩj = C4.C4.C3 . 

. - * ... T) ( _ I^L c\.c\.c\ _ 48 _ 3 _ 

Vậy xác suât cân tính P(A) = L rfr = J —- = - 7 - = - 7-7 . Chọn B. 

[ J |íĩ| 4 4 4 4 16 v 

Câu 35 . Có 8 người khách bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng có 3 quầy. Tính xác 
suất để 3 người cùng đến quầy thứ nhất. 

. 10 „3 „ 4769 ^ 1792 

A. B. - 7 -. c. - 7777 . D. - 7777 . 

13 13 6561 6561 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách sắp xếp 8 người khách vào 3 quầy. Vì mỗi 
người khách có 3 cách chọn quầy nên có 3 8 khả năng xảy ra. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 3 8 . 

Gọi A là biến cô" " Có 3 người cùng đến quầy thứ nhất, 5 người còn lại đến quầy thứ 
hai hoặc ba". Đổ tìm sô" phần tử của A , ta chia làm hai giai đoạn như sau: 

• Giai đoạn thứ nhất. Chọn 3 người khách trong 8 người khách và cho đến quầy 
thứ nhất, có c\ cách. 

• Giai đoạn thứ hai. Còn lại 5 người khách xếp vào 2 quầy. Mỗi người khách có 
2 cách chọn quầy. Suy ra có 2 5 cách xếp. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = Cg.2 5 . 

Vậy xác suất cần tính P(À) = ttÍt = 4 = 4~T • Chọn D. 

v ; |íĩ| 3 8 6561 v 

Câu 36 . Trong một buổi liên hoan có 10 cặp nam nữ, trong đó có 4 cặp vợ chồng. 
Chọn ngẫu nhiên 3 người để biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Tính xác suất để 3 
người được chọn không có cặp vợ chồng nào. 

A. B. -1 c. D. 

95 95 95 95 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 3 người trong 20 người. 

Suy ra sô" phần tử không gian mẫu là |íĩ| = cị ữ = 1140 . 











Gọi A là biến cô" " 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào". Để tìm sô" phần tử 

của A , ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" A , với biến cô" A là 3 người được chọn luôn 

có 1 cặp vợ chồng. 

• Chọn 1 cặp vợ chồng trong 4 cặp vợ chồng, có c\ cách. 

• Chọn thêm 1 người trong 18 người, có c\ g cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là lí^l = c\.c\ g = 72 . 


Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là I = 1140 — 72 = 1068 . 


Vậy xác suất cần tính P{A) = 


M.ịm - Chọ „D. 

|Í2| 1140 95 


Câu 37. Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Trong buổi 
họp đầu năm thầy giáo chủ nhiệm lớp muôn chọn ra 3 học sinh để làm cán sự lớp 
gồm lớp trương, lớp phó và bí thư. Tính xác suất để chọn ra 3 học sinh làm cán sự lớp 
mà không có cặp anh em sinh đôi nào. 


A. n. 
65 


B. 

65 


c. 


256 


D. 


255 

256 


Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong 40 học sinh. 
Suy ra sô" phần tử không gian mẫu là |í2| = cl 0 = 9880 . 

Gọi A là biến cô" " 3 học sinh được chọn không có cặp anh em sinh đôi nào". Để tìm 
sô" phần tử của A , ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" A , với biến cô" A là 3 học sinh 
được chọn luôn có 1 cặp anh em sinh đôi. 

• Chọn 1 cặp em sinh đôi trong 4 cặp em sinh đôi, có c\ cách. 

• Chọn thêm 1 học sinh trong 38 học sinh, có cị 8 cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là |íĩJ = C 4 .C 3 8 = 152 . 


Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = 9880-152 = 9728 . 

Vậy xác suất cần tính P(À) = \-rẬ = • Chọn A. 

v ' |íĩ| 9880 65 


Câu 38. Một người có 10 đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội vã lấy ngẫu 
nhiên 4 chiếc. Tính xác suất để trong 4 chiếc giày lấy ra có ít nhất một đôi. 




99 

c. ~z~. 

323 


D. 


224 

323' 


Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn ngẫu nhiên 4 chiếc giày từ 20 chiếc giày. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = c 4 0 = 4845 . 

Gọi A là biến cô" " 4 chiếc giày lấy ra có ít nhất một đôi ”. Để tìm sô" phần tử của biến 
cô" A , ta đi tìm sô" phần tử của biến cô" A , với biến cô" A là 4 chiếc giày được chọn 
không có đôi nào. 

• Sô" cách chọn 4 đôi giày từ 10 đôi giày là c\ 4 0 . 

• Mỗi đôi chọn ra 1 chiếc, thế thì mỗi chiếc có c\ cách chọn. Suy ra 4 chiếc có 
[c\ ) 4 cách chọn. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là |f^| = CỈQ.ịcị} = 3360 . 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là 1^ I = 4845 — 3360 = 1485 . 










Vậy xác suất cần tính P(Ấ) = 



1485 

4845 


99 

323 


.Chọn c. 


Câu 39. Một trường THPT có 10 lớp 12, mỗi lớp cử 3 học sinh tham gia vẽ tranh cổ 
động. Các lớp tiến hành bắt tay giao lưu với nhau (các học sinh cùng lớp không bắt 
tay với nhau). Tính sô" lần bắt tay của các học sinh với nhau, biết rằng hai học sinh 
khác nhau ỏ hai lớp khác nhau chỉ bắt tay đúng 1 lần. 

A. 405. B. 435. c. 30. D. 45. 


Lời giải. Mỗi lớp cử ra 3 học sinh nên 10 lớp cử ra 30 học sinh. 

Suy ra sô"lần bắt tay là C 3 2 0 (bao gồm các học sinh cùng lớp bắt tay với nhau). 

Sô" lần bắt tay của các học sinh học cùng một lớp là 10. c\ . 

Vậy sô" lần bắt tay của các học sinh với nhau là C 30 — 10.C 2 = 405 . Chọn A. 

Câu 40. Có 5 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 2cm , Acm , 6cm , Scm và 10 cm . Lấy 
ngẫu nhiên 3 đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng trên, tính xác suất để 3 đoạn thẳng lấy 
ra lập thành một tam giác. 


A. 


3 _ 

10 ' 





Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách lấy 3 đoạn thẳng từ 5 đoạn thẳng. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = cị = 10 . 

Gọi A là biến cô" ” 3 đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác". Để ba đoạn thẳng 
tạo thành một tam giác chỉ có các trường hợp: (4cm, 6cm , Scm) hoặc (6cra, Scm , 10 cm) 


hoặc (4 cm, Scm, 10 cm ). 


Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là |íì^ I = 3. 

|o I 3 

Vậy xác suất cần tìm P(Ẩ] = -rrr = 77 . Chọn A. 

v ; |Í2| 10 v 

Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm phân 
biệt; cứ thê" ỏ các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư ta lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm phân 
biệt (các điểm không nằm trên các trục tọa độ). Trong 14 điểm đó ta lấy 2 điểm bất 
kỳ. Tính xác suất để đoạn thẳng nối hai điểm đó cắt hai trục tọa độ. 

A. B. c. ị-. D. 

91 91 91 91 


Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách chọn 2 điểm bất kỳ trong 14 điểm đã cho. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íl| = c 2 4 = 91. 

Gọi A là biến cô" " Đoạn thẳng nốĩ 2 điểm được chọn cắt hai trục tọa độ". Để xảy ra 
biến cô" A thì hai đầu đoạn thẳng đó phải ỏ góc phần tư thứ nhất và thứ ba hoặc 
phần tư thứ hai và thứ tư. 

• Hai đầu đoạn thẳng ở góc phần tư thứ nhất và thứ ba, có c\c\ cách. 

• Hai đầu đoạn thẳng ở góc phần tư thứ hai và thứ tư, có cịcị cách. 

Suy ra sô" phần tử của biến cô" A là \ũ A \ = c\c\ +c\c\ = 23 . 

|o I 23 

Vậy xác suất cần tính P{Ẩ) = Chọn B. 







Câu 42 . Một lớp học có 30 học sinh gồm có cả nam và nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh 

9 Ị2 

đê tham gia hoạt động của Đoàn trường. Xác suất chọn được 2 nam và 1 nữ là ^4. 

29 

Tính sô" học sinh nữ của lớp. 

A. 16. B. 14. c. 13. D. 17. 

Lời giải. Gọi sô"học sinh nữ của lớp là n [n G N*,« < 28). 

Suy ra sô" học sinh nam là 30 — n . 

Không gian mẫu là chọn bất kì 3 học sinh từ 30 học sinh. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = C 30 . 

Gọi A là biến cô" ” Chọn được 2 học sinh nam và 1 học sinh nữ". 

• Chọn 2 nam trong 30 — n nam, có C 30 _ n cách. 

• Chọn 1 nữ trong n nữ, có c\ cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = C 30 _ n .C l n . 

|o I cĩ c l 

Do đó xác suất của biến cô" A là P[Ầ) = - . 

w M c 3 3 0 

Theo giả thiết, ta có P(Ầ) = ^ 30 z, t l^ n = - >n = 14. 

v 7 29 c 3 0 29 

Vậy sô" học sinh nữ của lớp là 14 học sinh. Chọn B. 

Câu 43 . Một chi đoàn có 3 đoàn viên nữ và một sô" đoàn viên nam. cần lập một đội 
thanh niên tình nguyện (TNTN) gồm 4 người. Biết xác suất để trong 4 người được 

ồ 2 , ^ É 

chọn có 3 nữ bằng 4 lần xác suất 4 người được chọn toàn nam. Hỏi chi đoàn đó có bao 

5 

nhiêu đoàn viên. 

A. 9. B. 10. c. 11. D. 12. 

Lời giải. Gọi sô" đoàn viên trong chi đoàn đó là n Ị«>7,«gN*Ị. 

Suy ra sô" đoàn viên nam trong chi đoàn là n — 3 . 

_ Ql c x 

Xác suất để lập đội TNTN trong đó có 3 nữ là 3 ' ” 3 . 

C n 

c 4 

Xác suất để lập đội TNTN có toàn nam là ”~ 3 . 

Theo giả thiết, ta có 3 = ^ cl_ 3 = ị.c*_ 3 - >n = 9. 

c„ 4 5 c„ 4 5 

Vậy cho đoàn có 9 đoàn viên. Chọn A. 

Câu 44 . Một hộp có 10 phiếu, trong đó có 2 phiếu trúng thưỏng. Có 10 người lần 
lượt lấy ngẫu nhiên mỗi người 1 phiếu. Tính xác suất người thứ ba lấy được phiếu 
trúng thưỏng. 

A. ậ. B. ị. c. 4. D. 4 

5 5 5 5 

Lời giải. Không gian mẫu là mỗi người lấy ngẫu nhiên 1 phiếu. 

Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 10!. 

Gọi A là biến cô" "Người thứ ba lấy được phiếu trúng thưởng". Ta mô tả khả năng 
thuân lơi của biến cô" A như sau: 











• Người thứ ba có c\ = 2 khả năng lấy được phiếu trúng thưỏng. 

• 9 người còn lại có sô"cách lấy phiếu là 9!. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = 2.9!. 


Vậy xác suất cần tính P{Ẩ) = 


M = ■ Chọn c. 

|íỉ| 10! 5 


Câu 45. Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, mỗi lớp thi gồm 24 thí sinh được sắp xếp vào 
24 bàn khác nhau. Bạn Nam là một thí sinh dự thi, bạn đăng ký 4 môn thi và cả 4 lần 
thi đều thi tại một phòng duy nhất. Giả sử giám thị xếp thí sinh vào vị trí một cách 
ngẫu nhiên, tính xác xuất để trong 4 lần thi thì bạn Nam có đúng 2 lần ngồi cùng vào 
một vị trí. 


A. 


253 


B. 


899 


c. ị 

7 


D. #. 

35 


1152 1152 

Lời giải. Không gian mẫu là sô" cách ngẫu nhiên chỗ ngồi trong 4 lần thi của Nam. 
Suy ra sô" phần tử của không gian mẫu là |íĩ| = 24 4 . 

Gọi A là biến cô" "4 lần thi thì bạn Nam có đúng 2 lần ngồi cùng vào một vị trí". Ta 
mô tả không gian của biến cô" A như sau: 

• Trong 4 lần có 2 lần trùng vị trí, có c\ cách. 

• Giả sử lần thứ nhất có 24 cách chọn chỗ ngồi, lần thứ hai trùng với lần thứ nhất 
có 1 cách chọn chỗ ngồi. Hai lần còn lại thứ ba và thứ tư không trùng với các lần 
trước và cũng không trùng nhau nên có 23.22 cách. 

Suy ra sô"phần tử của biến cô" A là \íì A \ = c\ .24.23.22 . 


Vậy xác suất cần tính P{Ầ) = 


la 


M 


c\. 24.23.22 
24* 


cị. 23.22 
24 3 


253 

1152 


. Chọn A. 










